Đự thật & 
Giai thoại 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU ˆ 
Sự thật & giai thoại 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


LỜI NÓI ĐẦU 

Trong Chương trình hành động về du lịch của 
tỉnh, có việc khôi phục, tái tạo nhà ở của Công tử Bạc 
Liêu - một nhân vật giàu có và quyền lực, hiện thân 
của tầng lớp "thượng lưu" dưới thời thực dân phong 
kiến, phục vụ cho khách tham quan du lịch. Bên cạnh 
đó, để khách đến tham quan hiểu rõ thêm về một 
nhân vật có nhiều giai thoại nổi tiếng cả trong Nam, 
ngoài Bắc, trở thành một hiện tượng xã hội đặc biệt, 
Sở Thương mại Du lịch Bạc Liêu kết hợp với Hội Nhà 
báo tỉnh xuất bản tập sách ''Công tử Bạc Liêu - Sự 
thật và giai thoại". 

Tập sách này lần đầu tiên xuất bản chắc không 
tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được bạn đọc góp ý 
phê bình. 

Sở Thương mại và Du lịch 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


LỜI TÁC GIÁ 


Những câu chuyện vê Trân Trinh Huy - người 
được mệnh danh là Công tử Bạc Liêu đã diễn ra khá 
lâu, đến nay đã hơn nữa thế kỷ. Do trải qua nhiều biến 
thiên thời cuộc nên những tài liệu liên quan đến dòng 
họ Trần Trình hầu như chẳng còn gì. Mọi người tiếp 
nhận hiện tượng này bằng những thông tin khác nhau 
và rời rạc qua một ít sách báo và qua truyền miệng dân 
gian... Những người đã từng sống chưng, chứng kiến 
lối sống của Công tứ Bạc Liêu đến nay đã qua đời gần 
hết, chỉ còn lại một ít người nhưng đã tám, chín mươi 
tuổi, trí nhớ không còn mình mẫn. Để viết tập sách này, 
người viết sưu tầm tài liệu từ 3 nguôn: Chuyện kể của 


những người trong gia tộc, kê ăn người ở trong nhà 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


dòng họ Trần và các tá điền; nguồn thứ hơi là các loại 
sách báo; và cuối cùng là từ các giai thoại dân gian 
truyền miệng. .. nhằm cung cấp cho bạn đọc một cái 
_ nhìn tương đối có hệ thống về hiện tượng đặc biệt này. 
Tác giả chỉ dám đặt tựa sách là: "Công tử Bạc Liêu - 
Sự thật và giai thoại” vì trong đó có sự thật lẫn những 
giai thoại mà cái hấp dẫn nhiều người từ trước đến nay 
không chỉ vì sự thật mà vì những giai thoại truyền 
miệng ấy. 

Đám mong độc giả lượng thứ mà chấp nhận ở 
chừng mực như vậy. 


TÁC GIÁ 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
CA IUOVlđgai ——— Phan Trung Nghĩa 


Sự ra đời của thành ngữ 
CÔNG TƯ BẠC LIÊU 


"Tôi đã đến cái xứ sở quê mùa ấy vào một đêm 
CHỐI màa mưa... Cảnh tượng vẫn một màu sắc Nam kỳ 
với những chiếc xe lôi cục mịch, những chiếc xe kéo 
cao lêu nghêu, chật hẹp và dài cán; đàng xa, trên sông, 
thấp thoáng những chiếc ghe bẫu, ghe lườn. Chính tĨnh 
ly không có gì là lớn. Vẫn vẹn chỉ có dãy phố quanh chợ 
và bến sông là vui vẻ, tấp nập. Tất cả, có lẽ chỉ bằng 
một khu chợ Gạo Hà Nội. Nhưng nhờ trong xứ sở lúa 
sẵn xuất nhiều, đường giao thông lại tiện lợi nên đã 
thành một trung tâm điểm kinh tế rất năng động. 

.. Đà sao, đừng tưởng rằng châu thành Bạc Liêu 
buôn tê như những tỉnh nhỏ ngoài Bắc mình. Trái lại, 
Bạc Liêu là một đất ăn chơi. Trong châu thành có tới 


ĩ 


CÔNG TỪ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
VYHLDẠULLƯ-Sựihậđgiahạạip  —- Phan Trung Nghĩa 


ba rạp chiếu bóng và một rạp hát nguy nga hơn những 
rạp hát Hà thành nhiều. Nhà cửa cho thuê hiếm và 
không được lịch sự, nhưng ở bên kia sông, về phía nhà 
thờ, có nhiều villa mới xây của mấy vị điển chủ coi vậy 
cũng đẹp mắt. Chợ lập giáp sông, không đồ sộ như chợ 
Bến Thành - Sài Gòn, không rộng rãi như chợ Đông 
Xuân - Hà Nội, nhưng tươi sáng, sạch sẽ hơn. Tết đến, 
trong mấy ngày chợ đêm, ghe ở các tĨnh chở những 
hàng lên bán tấp nập, ôn ào không kém gì những thành 
phố lới.... " 

Trên đây là trích đoạn bài báo "Đây, Bạc Liêu" 
của Tạ Như Khuê, đăng trên tuần báo Thanh Nghị, ra 
ngày 11/3/1944. Đó là một cái nhìn của một nhà báo ở 
Hà Nội đối với quang cảnh kinh tế - xã hội của Bạc 
Liêu vào nửa đầu thế kỷ 20. Ông gọi "Bạc Liêu là một 
đất ăn chơi... ". Hẳn nhiên, đất ăn chơi thì phải có 
những con người ăn chơi. 

Năm 1895, dân số của tỉnh Bạc Liều (tính luôn 
tỉnh Cà Mau ngày nay) chỉ có 46.498 người. Điều đó 
nói lên rằng, đất Bạc Liêu vẫn chưa được khai thác 


bao nhiêu, phần lớn còn lại vẫn còn hoang địa. Trước 


8 


CÔNG TỪ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


năm 1882 con đường từ Bạc Liêu đi Cà Mau chỉ là một 
con lung ngoằn ngoèo nằm giữa đồng cỏ bao la, có 
đoạn ghe đi không được phải dùng trâu kéo. Mùa hạn 
từ Cà Mau lên Bạc Liêu phải mất ba ngày. Sách "Lịch 
sử khẩn hoang miễn Nam ° của Sơn Nam viết : "Nhà 
nước giáp dân bằng việc căm cây làm dấu chỉ đường 
đi... Năm 1902 trở về trước, có rất nhiều người tham 
vọng đến đây khai phá để làm điền chủ đành phải cuốn 
nóp ra đi vì đất đai quá phèn, quá ng, không có kinh 
mương thoát nước xổ phèn, làm 2-3 năm vẫn chưa thu 
được huê lợi. Một người đến Tân Hưng khẩn 160 mẫu 
đất, thiếu thuế Nhà nước rồi bị bỏ tà, hương chức làng 
dán yết thị, rao bán đất ấy để bù tiên thuế nhưng không 
ai thèm mua. Nhiều người khai phá "đất ráng" ven 
sông cho tiện việc xổ nước thì đến vụ lúa trổ, nước mặn 
tràn lên lúa trổ cờ trắng, không thu hoạch được”. 

Nhà văn Sơn Nam, trong sách ấy, đã đánh giá 
rằng ; "Mức trưởng thành của Bạc Liêu, khi chuyển 
mình đóng góp vào vựa lúa miền Nam, cá thể đánh đấu 
vào năm 1914... ". Đó là lúc hệ thống kinh thủy lợi Cà 
Mau - Bạc Liêu, Quản lộ Phụng Hiệp... phát huy tác 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
CÔ s6 °  QVU@ligaHoaj Phan Trụng Nghĩa 


đụng. Vào cuối thế kỷ“19 +à đầu thế kỷ 20, với thâm ý 
vợ vét thuộc địa, người Pháp đã bắt nhân công bản xứ 
và cho cơ giới (tàu cuốc, tàu xáng) của giới tư bắn 
Pháp đào một hệ thống thủy lợi chằng chịt ở miệt Hậu 
Giang (theo cách gọi vào đầu thế kỷ, vùng này được 
tính từ tả ngạn sông Mê Kông trở xuống mũi Cà Mau). 
Đây là một cuộc làm thủy lợi lớn nhất trong lịch sử 
làm nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Vì thế, 
nó giải phóng năng lực cho một vùng đất rộng lớn của 
miền Hậu Giang cò bay thẳng cánh, bằng việc đưa 
nước ngọt từ sông Mê Kông về và tháo úng xổ phèn ra 
biển Đông. Tại Bạc Liêu, cơn lụt thường niên vào 
tháng § âm lịch ngập đến bụng trâu đã được giải 
quyết. Việc tháo úng cho những cánh đồng cầm thủy, 
phèn vàng quánh của vùng Bắc Quốc lộ !A ngày nay 
cũng được giải quyết, bởi đã có con kinh Gành Hào và 
các kính trục như : Số 2, Cầu Sập - Ngan Dừa, Hộ 
Phòng - Phó Sinh... để tiêu thoát nước ra biển Đông. 
Ngoài ra hệ thống kinh mương còn làm cho việc vận 
chuyển lúa gạo đễ đàng hơn. Đất đai trở nên có năng 


suất và có giá trị hơn, người ở nơi khác đến khẩn đất 


10 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


ngày càng nhiều thêm. Diện tích khẩn hoang tăng rất ; 
nhanh, năm 1927, diện tích sản xuất lúa của Bạc Liêu 
đứng thứ nhì Nam phần, chỉ sau Rạch Giá. 

Thế nhưng, nếu chính sách điển địa thời đàng 
cựu của các chúa Nguyễn là ai có nhân lực, vật lực thì 
tự do vào trưng khẩn. Và khi khai hoang một diện tích 
đủ thành lập làng mới thì cho người đó làm trưởng 
làng (Hương cả) thì người Pháp (miệng thì rêu rao đổi 
mới chính sách điền địa) vẫn giữ như cũ, với mục đích 
thu thuế nhanh. Chính sách đó đã tạo ra những ưu thế 
của những người có tiền của và quyên thế. Họ nắm rõ 
kế hoạch đào kinh nên chiếm trước những vùng đất 
mà kinh xáng đã đào hoặc chuẩn bị đào ngang. Họ 
dùng quyền thế để "khẩn hoang trên giấy". Nghĩa là 
cướp đất của người đi khẩn hoang bằng cách xin chính 
quyền thực dân cấp đất cho họ trên các mảnh đất mà 
lưu dân khẩn hoang đã khai thác rồi. Thế nên, thành 
quả của công cuộc làm thủy lợi nêu trên chỉ tập trung 
vào tay một nhóm người có của cải và thế lực. Từ đó, 
một tầng lớp gọi là đại điển chú Bạc Liêu ra đời. 


Các nhà khảo cứu lịch sứ đánh giá rằng, họ vừa là 


11 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
———————————_— _ _ _ IaTrungNghỉa 


con đẻ của thực đân ph-`ng kiến đồng thời là sản phẩm 
của kinh đào miền Hậu Giang. Những tên tuổi nổi 
tiếng khắp Nam kỳ lúc bấy giờ là : Người đứng số một 
là Trần Trinh Trạch. chiếm I 10.000 mẫu ruộng (có tài 
liệu đến 145.000 mẫu) và gần 100.000 mẫu ruộng 
muối (có tài liệu chỉ I0.000 mẫu); đứng thứ hat là Vưu 
Tụng, chiếm 75.000 mẫu: thứ ba là Châu Oai, chiếm 
40.000 mẫu; thứ tư là Cao Minh Thạnh (Đốc phủ sứ và 
là thân sinh của nhân sĩ Cao Triều Phát): kế đến là 
Huỳnh Hữu Phước và hai anh em Mai Hữu Qui, Mai 
Hữu Kiến: kế nữa là Quách Ngọc Đống tcòn gọi là 
Chủ Đống). Ngoài ra, còn 8 chủ điền Tây khác. Có 
một tổng kết cho rằns, thời Pháp thuộc, tĩnh Bạc Liêu 
là nơi có số lượng địa chủ ít nhất nước (chưa đầy 2%), 
nhưng cũng là nơi địa chú chiếm nhiều ruộng đất nhất 
nước (trên 95%). 

Lúc bấy giờ, để được hưởng đặc quyền trone 
chính sách điển địa của người Pháp. hầu hết các đại 
điền chủ ở Bạc Liêu đều theo quốc tịch Pháp, người ta 

gọi là "vô dân Tây"). Và thco qu! định của chính 


tuyển thực dân, con của các gia đình này phải vào học 
L = ° 


12 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


các trường do Pháp dạy, để học nói tiếng Pháp, tiếp 
nhận văn hóa Pháp. Từ đó, xuất hiện phong trào đưa 
con em lên Sài Gòn hoặc qua Pháp quốc học trường 
Tây. Đó cũng là cái mốt của các nhà quyền quý lúc 
bấy giờ. Hầu hết các đại điển chủ ở Bạc Liêu đều mua 
nhà trên Sài Gòn để đưa con cái lên đó ở và học. Lớp 
con cháu của họ sinh ra là nằm trên nhung lụa, thừa 
mứa tiền của, đồng tiền làm ra không có mồ hôi và 
nước mắt nên họ không biết quý đồng tiễn. Lại thời 
buổi thực dụng, thực dân khuếch trương ăn chơi... Thế 
là họ đua nhau quăng tiền qua cửa sổ để ăn chơi cho 
sướng tấm thân và tạo danh tiếng. Huỳnh Văn Phước, 
gọi theo tiếng Hoa là Dù Hội, sau này gọi là Bang 
biện Hột, là con ông chú Chá - một đại địa chú của 
Bạc Liêu (Phước có người chị ruột cất ngôi chùa mà 
hiện nay ta gọi là chùa Cô Hai Ngó). Phước mặc bà ba 
soan trắng, đi giày Tàu, đội nón hồng mao (nón cao su 
cứng kiểu Anh, đành cho xứ nhiệt đới, làm tại 
Singapore), cầm gậy Nhật Bổn, hút xì-gà Ma-ní 
(Philippines). Một lần ngú ở khách sạn Sài Gòn, sáng 


bước xuống đám xe kéo lại giành chở ông vì Phước trả 


13 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


tiền không cần thối lại. Phước khá xử rồi bảo: thôi thì 
đi hết". Thế là một xe chở Phước, một xe chở đôi giày, 
một xe chở cái nón, xe khác lại chở cù ngoéo... Đoàn 
xe đi vòng chợ Sài Gòn, người ta bu đến coi, có người 
bảo: "Thằng cha này điên". Nhưng đám xe kéo nói 
nhỏ với họ : “Công tứ Bạc Liêu đó !". Thế là từ đó 
tiếng tăm công tử Bạc Liêu phóng khoáng phong lưu 
bắt đầu nổi lên (sau này có một số người gán ghép giai 
thoại trên cho Trần Trinh Huy là không đúng sự thật). 

Các cậu ấm, cô chiêu đã nhanh chóng học đòi, 
gia nhập các mốt thời thượng lúc bấy giờ là nhảy đầm, 
chạy xe hơi, hút á phiện... làm nổi đình nổi đám ở Sài 
Gòn. Những tên tuổi nối danh thời đó là: Dù Hột, Hai 
Lũy, Ba Cân, Hai Đinh....Từ đó thành ngữ Công tử 
Bạc Liêu ra đời. Nó nổi tiếng và tôn tại để ám chỉ một 
lối sống phong lưu. Hồi nửa đâu thế kỷ 20, dân Sài 
Gòn và lục tỉnh gọi là "nhóm công tử Bạc Liêu" chứ 
không phải chỉ có Công tử Bạc Liêu như bây giờ. 

Thế nhưng, các tên tuổi trên lập tức bị lu mờ khi 
Trân Trinh Huy xuất hiện. Lối sống phóng túng, 
phong lưu của Trần Trinh Huy đã làm nên những giai 


14 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
ketslisuolC te m¿Clùc kmdiovgl Xi (nó dơicoi kuonlba on AE DHEAG NDDDDTDSDDI./A...liuÌL..j, lì, li. 


thoại như đốt tiền nấu chè... Trần Trinh Huy được 
mệnh danh là người "ngon" nhất Nam bộ, là hiện 
thân, là linh hỗn của Công tứ Bạc Liêu. Hễ ai nhắc tới 
Công tử Bạc Liêu thì người đương thời nghĩ rằng đã 
chỉ đích danh Trần Trinh Huy. Vậy Trần Trinh Huy là 
ai, tiền tài, thế lực đến cỡ nào mà ăn chơi đến "đanh 
bất hư truyền" như thế ? 

Trần Trinh Huy là con trai thứ ba của Trần Trinh 
Trạch (theo cách gọi của Nam bộ), một đại điển chú 
số một vùng Hậu Giang, nếu không muốn nói cả Nam 
bộ. Theo sách (Tây Nam bộ 30 năm kháng chiến), 
Trần Trinh Trạch là đại điển chủ lớn nhất Việt Nam, 
có ruộng ở Nam kỳ, Trung kỳ. Trần Trinh Trạch sinh 
năm 1872 tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, chết ngày 
14/3/1942, an táng tại Cái Dây, thuộc xã Châu Hưng, 
huyện Vĩnh Lợi ngày nay. Khu mộ ấy dân gian thường 
gọ! là mộ ông lớn Trạch. 

Sinh thời, ông Trần Trinh Trạch sống cần kiệm, 
thường mặc bộ đồ vải trắng phong phanh, ngú riêng, 
ăn riêng vì mang bệnh suyễn kinh niên. Thế nhưng, 


đó cũng chính là con người gầy dựng cơ nghiệp của 


15 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
SẺ DU. PIấgalọi  — PhanTrung Nghĩa 


dènz họ Trần Trinh nức tiếng Nem kỳ. Mộ ông có 
khắc một bài thơ trên đá hoa cương đây kiêu hãnh : 

Đất nhờ người nổi tiếng 

Người nhờ đức nên danh 

Nhớ tôn ông xưa 

Tánh thánh thông minh 

Tư trời tài trí 

Lúc tuổi trẻ ra làm thư ký 

Nơi pháp đình pháp lý làu thông 

Đến thời kỳ quản hạt Hội đồng 

Ra tranh cử một thời luôn ba khóa 

Mười hai năm nghị trường ngôn luận khá 

Chức Hội đồng tư vấn cũng trao ngay 

Việc lợi dân ích quốc những bao ngày 

Bội tình thưởng Ngũ đẳng tứ, tam, liên tiếp 

Khi đấng thiên công tác hiệp 

Sánh duyên cùng bá hộ Phan Công 

Cuộc trăm năm kết một chữ đồng 

Lo xây dựng nưng cao nền hạnh phúc 

Việc trước hết chăm lo bề cúc đục 

Con trai ba, con gái có bốn người 

Như huệ, lan, châu ngọc ở trên đời 


16 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trưng Nghĩa 
CC SY HẠ & Hải HOT Phan Trung Nghĩa 


Duyên phối ngẫu đẹp cỡi rồng sánh phượng 

Cuộc tình nghĩa an toàn nhữn 8 trang cao thượng 

Nào kỹ sư, đốc phủ sứ, phú hào 

Cho lưỡng du bằng hữu chỉ giao 

Đều là bậc thế gia và quyền quý 

Thật trời đặt sinh tôn ông hữu ý 

Hướng sang giàu vinh hiển trọn đời 

Câu ngũ phước, chữ tam gia đầy đủ. 

Có người nói rằng, Trần Trinh Trạch sinh ra trong 
một gia đình tầm thường, là người Hoa sang Bạc Liêu 
định cư tại Cái Dây (xã Châu Hưng ngày nay) khá lâu 
đời. Thuở nhỏ, Trần Trinh Trạch làm mướn cho một 
điền chủ. Gia đình điển chủ này nhập quốc tịch Pháp, 
Theo qui định của nhà nước thực dân thì con cái của 
các gia đình đó phải học tiếng Pháp. Lúc bấy giờ 
truyền thống giáo dục nho học hãy còn phổ biến, 
người ta rất ngại học chữ Pháp, thế là Trần Trinh 
Trạch được gia đình này cho đi học thay thế con của 
họ. Và chính điều này đã tạo cho Trần Trinh Trạch 
một nấc thang trên con đường tiến thân sau này. Trần 


Trinh Trạch có trình độ học khoảng lớp 7-8 ngày nay, 


17 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


nói và: viết được tiếng Pháp. Thời ấy.. đân bản xứ có 
trình độ cỡ đó rất hiếm. Thế là Trần Trinh Trạch được 
chính quyền thực dân tuyển vào làm Thư ký "hậu bổ" 
tại Tòa bố (Tòa hành chính tỉnh). Có lúc. Trần Trinh 
Trạch được “Tây nhà đoan” giao phụ trách Công xi 
rượu. Thời đó nhà nước thực dân thực hiện chế độ độc 
quyền khai thác và sản xuất rượu, đân mà nấu rượu thì 
coi là phạm luật. Trần Trinh Trạch được giao cho cái 
quyền đi bắt rượu lậu. Bắt 10 người thì về báo cáo 5 
người. Chính vì thế mà có người nói Trần Trinh Trạch 
tích lũy vốn đầu tiên là đo ăn hối lộ khi phụ trách quản 
lý Công xI rượu của Pháp. 

Có một lúc, chính quyền thực đân giao cho Trần 
Trinh Trạch làm thư ký tại Tòa bố phụ trách điền địa. 
Nên nhớ rằng, chính sách điển địa của Pháp lúc bấy 
giờ rất lồng lẻo, nó càng lỏng lẻo hơn so với miệt Tiền 
Giang bởi Bạc Liêu là một trong những vùng đất khai 
thác muộn màng nhất, dân đi khai phá chú yếu là tự 
phát, cho nên việc lập bộ để cấp bằng khoán chính rất 
chậm chạp. Điều đó đã tạo ra thời cơ cho những người 
có thế lực và tiền bạc khẩn hoang trên giấy tờ. Nghĩa 


18 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


là họ lèo lách để chính quyển thực dân cấp cho họ 
bằng khoán chính thức trên những mảnh đất rộng lớn 
mà nhà nước chưa cấp bằng khoán chính thức cho ai, 
nhưng trên thực tế thì mảnh ruộng ấy đã có dân khẩn 
hoang nghèo đến khai hoang, làm ăn lâu rồi. Đây là 
một thủ đoạn cướp đất rất phổ biến của các thế lực 
giàu có đối với nông dân Bạc Liêu ngày xưa, mà vụ án 
đồng Nọc Nạng là một minh chứng sinh động. Cho 
nên, có thể nói, Trần Trính Trạch đang được thực dân 
khoác cho một vai trò vô cùng béo bở. Khó có thể loại 
được khả năng chạy chọt giấy tờ để ăn hối lộ và tự cấp 
đất cho mình. Một bằng chứng cho thấy, năm 1911, 
Hồ Biểu Chánh - một tiểu thuyết gia tầm cỡ của miền 
Nam lúc bấy giờ - đến làm Ký lục ở Bạc Liêu đã nhận 
xétrằng, nghề dễ làm giàu lúc đó ở Bạc Liêu là ăn hối 
lộ. Và ông viết : "Hồi đó, Tòa bố Bạc Liêu không 
khác nào chợ bán chè cháo, hế tiền trao thì cháo 
múc... ". Tại thời điểm này, Trần Trinh Trạch đã mua 
được một diện tích đất khá lớn ở Cái Dầy... 

Lúc này, có một địa chủ giàu khét tiếng ở Bạc 
Liêu tên là Phan Hộ Biết, tục danh là Bá hộ Bì, thường 


19 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 
——— vế CN đế HÔI Phan Trung Nghĩa 


đến Tòa bố Bạc I iêu để nộp thuế và làm các th tục 
sở hữu đất đai đã ngắm nghía và đánh tiếng gả con gái 
cho Trần Trinh Trạch. Ông này giàu đến cỡ mà sách 
"Lịch sử khẩn hoang miền Nam" của nhà văn Sơn 
Nam ghi: "Năm 1894, ông Phan Hộ Biết đâm đơn xin 
lập làng mới tên gọi là Vĩnh Hưng (xã Vĩnh Hưng, 
huyện Vĩnh Lợi ngày nay). Dân do ông ta qui tụ về và 
chịu trách nhiệm đóng thuế thân cho họ. Bá hộ Bì đã 
bỏ tiền ra xây cất nhà việc (công sở làng) trị giá 200 
đồng...". Thế nhưng, một người giàu có tiếng khác đã 
nhảy vào tranh giành khai thác vùng này với ông ta, 
tên gọi là Bành Trấn. Bành Trấn hứa với chính quyền 
thực đân rằng, ông ta chịu đóng thuế cho 300 người và 
1.500 mẫu đất nếu Toàn quyển Đông Dương cho ông 
ta sỡ hữu 1.000 mẫu". Cuối cùng, Toàn quyền Đông 
Dương đã chấp nhận đơn của Bành Trấn. 

Phải chăng, chính vì lý do này mà Bá hộ Bì đã 
chọn một thư ký phụ trách điển địa của Tòa bố làm 
con rể để hậu thuẫn trong việc làm ăn của ông ta (2). 
Phan Hộ Biết đã gả con gái của mình là Phan Thị 
Muỗi (sinh năm 1873, chết ngày 28/1/1947) cho Trần 


20 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Trinh Trạch. 

Bá hộ Bì là một người rất giỏ: làm ăn, ngoài việc 
là đại điển chủ, ông còn được mệnh danh là "Vua" lúa 
gạo Nam kỳ thời bấy giờ. Khi Pháp mở thương cảng 
Sài Gòn, Bá hộ Bì đã năng động mua hơn chục chiếc 
ghe chài để thu mua lúa gạo vùng Bạc Liêu chuyển về 
Sài Gòn. Và ông là chủ sở hữu hầu hết các sở muối từ 
Gành Hào cho đến Vĩnh Châu. Từ đó, Trần Trinh 
Trạch được bên vợ hậu thuẫn cho làm ăn. Thế nên, có 
người trong gia tộc họ Trần đã nói rằng mầm mống 
giàu có của Trần Trinh Trạch là do bên vợ. 

Bá hộ Bì có đến 7 vợ sống chung. Lớp con cháu 
của ông sau này không ai chí thú làm ăn mà chỉ lo ăn 
chơi, phá của. Bá hộ Bì phân chia điển sản cho các con 
thì không bao lâu nó chạy về tay Trần Trinh Trạch, 
bởi lúc này ông Trạch là người cho vay và những 
người anh em vợ của ông đã đến cầm cố nào đất 
ruộng, đất muối, ghe chài. Giống như Trần Trinh 
Trạch là người biết thừa kế duy nhất của Phan Hộ 
Biết. 

Khi đã giàu có rồi, Trần Trinh Trạch bắt đầu nghĩ 


21 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
———————— —=' — __ __ _ TWAnTrungNghía 


đến việc vinh hiển bằng con đường quan chức. Vào 
những năm 1929 - 1933, cuộc khủng hoảng kinh tế thế 
giới xảy ra và cũng là cuộc khủng hoảng kinh tế sâu 
sắc nhất trong lịch sử chủ nghĩa tư bản. Mức sản xuất 
toàn bộ thế giới tư bản chủ nghĩa giảm 42%, trong đó 
tư liệu sản xuất giảm 53%. Tại Pháp, cuộc khủng 
hoảng diễn ra hết sức trâm trọng: công nghiệp giảm 
1/3; nông nghiệp giảm 2/5; ngoại thương giảm 3/5. 
Chính vì thế, chính sách của thực dân là lấy của cải 
cúa thuộc địa đem về nuôi mẫu quốc. Thực dân Pháp 
chiều dụ các điền chủ để gom góp của cải bằng việc 
bán cho họ các chức hàm và phong chức tước lớn nhỏ 
tầy vào mức tiền ủng hộ. Những người trong gia tộc 
Trần Trinh kể rằng, Trần Trinh Trạch đã ủng hộ nước 
Pháp một khoản tiển to, to tới cỡ mẫu quốc gắn cho 
Trần Trinh Trạch mê đay Ngũ đẳng Bội tính và ban 
tặng một thanh gươm gia bảo. Theo ông Phan Kim 
Khánh, cháu ngoại của Trần Trinh Trạch, khoảng 
năm 1960, đại sứ quán Pháp đến gặp ông Hen-ri, quản 
gia của nhà họ Trần xin gặp chỉ trưởng Trần gia để 
thương lượng mua lại thanh 8ươm với giá bao nhiêu 


22 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
-Ã 3 Vi VU@ldgaoạ —— Phan Trung Nghĩa 


cũng được. Vụ thương lượng này bất thành và nghe 
đâu thanh gươm ấy do hai người con của Trân Trinh 
Trạch là Trần Trinh Đinh và Trân Trinh Huy giữ. nay 
thì không biết nó thất lạc nơi nào. Còn tấm mề đay 
Ngũ đẳng Bội tỉnh thì sức mạnh vô song. Hễ ông 
Trạch mà đeo vào thì dù có Tỉnh trưởng, quan mật 
thám hay thầy đội Pháp cũng phải nghiêm chào. 
Ngoài hai món trên, Trần Trinh Trạch được Toàn 
quyền Đông Dương phong chức "Đại biểu hội đồng tư 
vấn mật vụ viện". Chức danh này là theo cách gọi của 
một số người trong gia tộc Trần Trinh nên không biết 
có chính xác hay không (?;. Và họ mô tả rằng : Nó lớn 
hơn Hội đồng quản hạt. Khi họp là họp với Toàn 
quyền Đông Dương. Nếu như Hội đồng quản hạt là 
cấp tỉnh thì chức danh của Hội đồng Trạch ngang với 
đại biểu Quốc hội bây giờ. Người ta kế thêm rằng : với 
chức danh này, Hội đồng Trạch được quyển gặp trực 
tiếp Toàn quyền Đông Dương bất cứ lúc nào chớ 
không cần phải đến phiên họp. Chính vì thế mà các 
quan bố chánh (chủ tỉnh) được điều về tỉnh Bạc Liêu 


là phải đến chào ông Trạch trước tiên. Họ rất kiêng dè 


23 


CÔNG TỪ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
TT SẾ HẠ Š giải HỌA ————— PhanTrung Nghĩa 


ông Trạch vì nếu không thì bị thuyên chuyển đi chỗ 
khác. Những người vốn là kể ăn người ở trong nhà 
Trần gia lúc bấy giờ còn sống kể rằng, cứ một tuần lễ 
là ông cò Pháp bắt tà nhân đến quét đọn, thụt cống 
rãnh cho nhà ông Trạch. 

Chí bấy nhiêu thôi chúng ta cũng thấy được thế 
lực to lớn của Trần Trinh Trạch. Thời thực dân, quyền 
lực và tiền tài là một thứ song hành. Ủy thế cỡ đó, ông 
Trạch muốn gì không được. Thực tế cho thấy, ông 
Trạch có một Công xi rượu và một tiệm cầm đồ (trước 
là Bung ga lô và sau đó, chính quyển Pháp lấy làm 
nhà tù, tọa lạc tại đường Phan Ngọc Hiển, phường 3, 
thị xã Bạc Liêu ngày nay - cách đây gần 10 năm, Nhà 
nước đã phá bỏ. phân lô xây nhà bán cho dân). Nên 
nhớ rằng đó là hai thứ độc quyền, cả chợ Bạc Liêu chỉ 
có Công xi rượu và tiệm cầm đồ của Hội đồng Trạch 
mà thôi. Thế nền, chủ tiệm mặc tình hốt bạc. 

Ngày xưa, nhiều ông Hội đồng quán hạt, quan 
phú, quan huyện đều lợi dụng quyền thế của mình đế 
khai hoang trên giấy. Nghĩa là xin chính quyền thực 


dân cấp cho mình bằng khoán những mảnh đất tốt, 


24 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật £ giai thoại Phan Trung Nghĩa 
T—— Sự Hệ Xg Ho ——-— Phan Trụng Nghĩa 


mặc dù đã có người khai phá. Họ cướp đất tá điền, 
biến họ từ chủ ruộng làm kiếp tá điển. Đồng thời, 
chính sách điền địa của thực dân lúc bấy giờ là để thu 
thuế nhanh, toàn quyển Ðu-me đã ký nhiều Nghị định 
cấp từng mảnh đất to, cỡ 1.000ha cho giới thân Pháp 
(các đại địa chủ, tư bản Pháp vì giới này có tiễn của, 
nhân lực khai thác được nhanh). Nhiều người lo hối lộ 
cho quan chủ tỉnh cũng được cấp đất và ưu tiên cho 
những mảnh đất gần kinh xáng sắp sửa đào. trong khi 
đó dân nghèo hoàn toàn mù tịt về quy hoạch thủy lợi. 
Đây cũng là một yếu tố nằm trong khá năng bao 
chiếm đất đai của ông Trạch. 

Còn một yếu tố nữa không thể không nói đến là 
vào những năm nền kinh tế tư bản khủng hoảng, cụ 
Bùi Thế Mỹ, tức nhà văn Lan Đình đã viết: 

Nghèo đến thằng mình còn chạ Yquýnh 

Giàu như ông Trạch cũng buôn thi". 

Những năm này, một số điển chủ vay tiền Nhà 
nước hoặc vay của Chà-và bị ảnh hưởng cuộc khủng 
hoảng, cụ thể là lúa gạo rất rẻ đã phải bán đổ bán tháo 


điền đất để trả nợ. Còn ông Hội thì chẳng "buồn thiu" 


25 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
ph se6<bcjE=e xui ch sào bai dhàu ›kuat. xeoibn lai 2IREDSSDETIHEIDDDUE.YL..a,.L\,uụơ 1) .L.., 


như người ta nói mà ngược lại, ông trụ vững như 
thành. Đã thế, nó còn là một cơ hội cho ông và ông 
Trạch đã tranh thủ thời cơ bỏ tiền ra mua điền đất với 
giá rẻ mạt. Sau đó, giá đất lên cao làm cho ông giàu 
lại càng giàu, điển đất cứ nối rộng thêm. Thực tế, ông 
Trạch đã có đến 74 sở điển nằm tại Vĩnh Châu. Vĩnh 
Lợi và còn ở Rạch Giá, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần 
Thơ... với diện tích lên đến hơn 100 ngàn ha. Với số 
ruộng này, Trần Trinh Trạch là một đại điển chủ có 
nhiều ruộng đất nhất miễn Hậu Giang. 

Có lời bình phẩm trong giới bình dân rằng, Hội 
đồng Trạch là một người nhân đức. Hễ trong điển của 
ông, con gái được gá ra khỏi điền thì ông cho một 
đồng (một đồng tương đương với 5 gia lúa lúc bấy 
giờ), còn nếu lấy chồng về hoặc lấy vợ về thì ông cho 
hai đồng. Một chuyện khác, phu ở đồn điển cao su 
miền Đồng vì trốn thuế, nợ bỏ nghề cạo mủ cao su về 
miệt Hậu Giang làm tá điển cho ông. khi chủ điển cao 
su phát hiện đòi bắt, thì ông Trạch xuất nhiều ghe chài 
lúa mang đi trả nợ cho họ. Nhìn bề ngoài, quả là ông 


Trạch nhân đức, nhưng nếu nhìn cặn kẽ thì sẽ nhận ra 


26 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
XÃ 1 (DAULLV-QVUAl&giahoaili —— Phan Trung Nghĩa 


thâm ý của ông. 

Ruộng đồng của ông Trạch cò bay thẳng cánh, 
rất cần một nguồn nhân lực dồi dào để khai thác. Ông 
Trạch cần thu phục nhân tâm để tá điển gắn bó với 
điển đất của ông, hết lòng hết dạ làm giàu cho ông. 
Hơn nữa, lúc bấy giờ có những điển Tây áp dụng "cơ 
chế” thoáng hơn một chút, nên nhiều điển chủ rất SƠ 
tá điển của mình bỏ qua làm ruộng ớ các điển Tây. Dù 
giàu sang, nhân đức cỡ nào, ông Trạch cũng phải thực 
hiện phương cách của giai cấp cường hào địa chủ lúc 
bấy giờ là bóc lột tá điển đến tận xương tủy. Những tá 
điển của ông ở Bàu Sàng, Hào Xén bây giờ còn sống 
đã kể rằng, thời đó, 2 - 3 giờ đêm, họ đã nghe kèn hiệu 
lệnh gọi tá điền ra đồng phát ra từ nhà lầu. Sau tiếng 
kèn là bọn tăng khao đạp xe theo những xóm làng đìu 
hìu, tăm tối để xem nhà nào không đốt đèn ra đẳng thì 
sẽ ghi số và trừ vào lương. 

Và cũng giống như các địa chủ khác, ngoài việc 
phát canh thư tô, Trần Trinh Trạch còn cho vay. Hồi 
mới dựng nghiệp (thuở còn làm thầy ký tó), được sự 
giúp đỡ của quan tham biện (bởi ông Trạch là thân tín 


27 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


của quan chủ tỉnh), ênz Trạch lên Sài Gòn vay tiền. 
trong giới xã tri của người Ấn với lãi suất thấp, đem về 
Bạc Liêu cho bọn trung nông hoặc phú nông gặp khó 
khăn vay với lãi suất cao hơn. Ai không tiền trả thì 
thêm chút tiền mặt rồi bắt họ ký bán đất, bán nhà cho 
ông. Còn tá điền thì ông Trạch cho vay lời 3 phân 
bằng cách tính như sau : Nếu vay 100 đồng, cuối năm 
phải trả 136 đồng. Ai không trả nổi phái làm giấy nợ 
khác xem như thiếu 184 đồng. Cứ như vậy mà tính, I0 
năm sau, 100 đồng nợ đầu tiên ấy sẽ thành 2.164 
đồng. Ông Trạch rất thâm, tá điển trắng tay ở nơi khác 
đến sẽ được ông giúp đỡ, cho vay 20 gia lúa và 5-7 
đồng để làm vốn ban đầu để rồi sau đó trở thành con 
nợ của ông, khiến các tá điển của ông cuối mùa gặt 
chí còn lại 20% lượng lúa thu nhập cả mùa. 

Đời sống cúa nhân dân trong điển ông Hội thật là 
cơ cực. Đó là những xóm làng thưa thớt, đìu hin. Nhà 
là những mái lá nhỏ xíu. chỉ cần co chân đạp một cái 
là đổ lăn kểnh. Chính vì vậy mà người đương thời gọi 


là "nhà đá nhà đạp”. Xung quanh nhà không có một 
cây ăn trái lâu năm. Nông dân làm ruộng chỉ đủ ăn 


28 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật 4 giải thoại Phan Trung Nghĩa 
TT 6C CÁ Phản Trung Nghĩa 


qua cái Tết, đến mù" giáp hạt phải đi vay hồi chỉ đất 
và nợ nần lại quấn lấy đời họ thành một vòng lẩn quẩn 
nghèo khó ắp lẫm. Có gia đình phải đem con ở đợ cho 
chú đất 5-10 năm trời mà không trừ hết nợ. Bao nỗi 
nhục nhằn đổ xuống đầu những tá điển có vợ đẹp con 
xinh vì bọn tằng khạp, chủ đất làm nhục. Họ nghèo 
đến cỡ không có mùng ngủ. 

Nhà văn Sơn Nam đã mô tả cảnh ăn ngủ của tá 
điền trong các điển ô ông Hội như sau: "Đân nhổ bàng 
trên bưng ngủ bằng cách ngâm mình dưới nước, chỉ ló 
lỗ mãi lên nên &ọi là ngủ "màng nước”. Có Hgười lại 
Chống xuống thật nhanh bỏ bầy muỗi lại sau lưng rồi 
tranh thủ chợp mắt mội tí, sau đó muối vây đến thì họ 
lại tiếp tục chống thật nhanh... Giới tá điền gọi là ngủ 

mùng gió”. Có người lại chui vào đống rơm mà nụú và 
&OL là ngủ "mùng rơm”. Lại có người đan đệm làm 
mùng ngủ và thế là “chiếc nóp” ra đời. Thời kỳ khó 
khăn nhất, tá điền phải mặc quân bô áo bố. Đó là loại 
bao bố tời, trước dùng để đựng hía, nay không có vải 
nên phải cắt ra làm quân áo mặc. Thậm chí, có người 


còn dàng đệm bàng may quân ngắn đi làm đồng như 


29 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghia 


thời nguyên thú v. Loại "quần áo” này rất lâu th, đã 
ẩm ướt thì sinh chí, rận. Chí, rận đến cỡ bắt không nổi 
phải dùng ve chai lăn nghe rôm rốp. Và sau đó thì dịch 
bệnh ghẻ lở hoành hành. Nhiều cô gái phải cạo bỏ mái 
tóc xanh vì chí, rận, ghẻ lở cùng đâu. Nhiều gia đình 
chỉ còn một cái quân, vợ chồng luân phiên nhau mặc 
khi đi đám hoặc khi khách đến nhà, số còn lại phải ở 
trong buông nói chuyện vọng ra. Đàn ông đi xóm bằng 
cách lội xuống kinh rạch, lấy nước làm "quân áo", đến 
nhà hàng xóm cũng "định vị tại HƯÓC” nói ChuYỆn vọng 
lên rồi về”... 

Đời sống của tá điển thì như thế, còn ông Hội 
đồng Trạch thì càng ngày càng đại phát vì thời thế lúc 
bấy giờ luôn tạo cơ hội cho những người nhiều ruộng 
đất. Toàn quyền Đông Dương vốn là một tay cực kỳ 
chiến lược, vì thế mà sau thời kỳ "kinh bang tế thế" ở 
Việt Nam, ông ta về Pháp và đã được bầu làm Tổng 
thống. Ông ta đã nhanh chóng nhận ra đồng bằng sông 
Cửu Long là vựa lúa của Việt Nam và ông ta đã đề ra 
kế hoạch khai thác nó bằng con đường thủy lợi. Riêng 
ở Bạc Liêu, Tham biện chú tỉnh là Lamothe nhận xét 


30 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


bằng một báo cáo tổng quát vào năm 1822 : "Trong 
hiện tại, Bạc Liêu chưa ra gì, nhưng trong tương lai sẽ 
nhanh chóng trở nên mội thành phố lớn nhất của Nam 
kỳ, sau Sài Gòn. Chỉ cần đào một con kinh nối liền 
Bạc Liêu xuống Cà Mau và cất một cây cầu nối liền 
hai bên bờ rạch...". Xuất phát từ ý đổ, kế hoạch trên 
mà công cuộc thủy lợi, giao thông ở Bạc Liêu được 
đẩy mạnh vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Nhà 
nước thực dân đã bắt dân bản xứ và cho tư bán Pháp 
đưa xáng vào đào kinh. Thuở ấy, xáng chạy bằng hơi 
nước, nhiên liệu là củi tràm, đước. Chúng chạy đến 
đâu là tiếng rít ầm ào ghê rợn vang xa 2 - 3km. Dân ta 
còn mông muội nên rất sợ mà đồn rằng xáng la đòi ăn 
thịt con nít. Trên nóc xáng là mấy thằng Tây chỉ trỏ, 
hò hét, chỉ huy hơn 100 trai đinh bản xứ chở củi đến 
đốt lò cho máy chạy. Đám hương chức hội tế thì dọn 
luồng phía trước và đòi ăn hối lộ, bằng không sẽ cho 
xáng múc tanh bành nhà cửa. Dân ở làng Hòa Bình, 
Vĩnh Mỹ kéo nhau lên Tòa bố kiện, đòi không đi làm 
xâu đào kinh đắp lộ Bạc Liêu - Cà Mau, vì quan Phú 
bắt làm quá thời gian qui định của Nhà nước (qui định 


bài 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


* 


mỗi năm cả 2 ngày công xâu, họ bắt làm đến 2 tháng). 
Năm E897, làm xong lộ Bạc Liêu đi Sóc Trăng, nghĩa 
là nối liền Bạc Liêu với Sài Gòn. Năm 1915, hoàn 
thành tuyến lộ và con kinh xương sống của Bạc Liêu - 
Cà Mau, dài ó6 km. Cũng trong năm này, đào xong 
con kinh xương sống của bán đảo Cà Mau là kinh 
Quần Lộ - Phụng Hiệp, dài I4Okm. Năm 1920, đào 
xong kinh Giá Rai - Phó Sinh, dài 17 km. Năm 1931 
đào xong kinh Hộ Phòng - Quán Lộ, dài 14 km. Năm 
1925, đào xong kinh Ngan Dừa - Bạc Liêu, đài 28 km. 
Cũng trong năm này. đào xong kinh Lộ Bẻ - Gành 
Hào, dài !§ km... 

Và Trần Trinh Trạch trở thành "ngư ông đắc lợi", 
Điền đất của ông ta vốn bị ngập úng và phèn lâu đời. 
sau khi có hệ thống kinh mương này, phèn úng được 
tiêu thoát ra biển Đông. năng lực đất đái được giải 
phóng chưa từng có, lúa trở nên trúng mùa. Hệ thống 
kinh mương cũng làm cho giao thông được thuận tiện, 
người ở miệt Tiền Giang vẻ đây khẩn hoang nhiều 
thêm và đất điển của ông Trạch được bổ sung nguồn 


nhân lực dồi dào hơn. Giá trị đất đai cũng được nâng 


32 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


lên nhiều lần. Lúc này, người Pháp đã mở thương 
cảng Sài Gòn, do giao thông được thông thương nên 
lúa của Bạc Liêu đã tham gia xuất khẩu với giá cả đủ 
sức cạnh tranh ở Hương Cảng, Thái Lan... Bạc Liêu 
trở thành tính xuất cảng lúa gạo đứng thứ nhì Nam 
phần. Năm 1921, Bạc Liêu bán ra khỏi tỉnh là 
2.733.333 tạ lúa, 28 năm trước, con số này chỉ là 
316.000 tạ (tăng 800%). Diện tích khai hoang ở Bạc 
Liêu cũng đứng thứ nhì Nam kỳ. Con số chung về sự 
gia tăng diện tích của hai tỉnh Bạc Liêu và Rạch Giá 
(nơi có đất điền của ông Trạch) là : năm 1900 chỉ có 
136.000 mẫu, nhưng 3Ú năm sau (1930) tăng lên 
600.000 mẫu. đứng nhất Nam phần. 

Mấy con số chung ấy đã chứng mình một cách 
sinh động rằng người có nhiều điển đất như ông Trạch 
thì càng gặp thời cơ lớn và vì thế ông Trạch siàu "nứt 
đố đổ vách" là chuyện tất yếu. Ông Trạch đã biết phát 
huy tối đa tiền của và thế lực hiện có của mình để mở 
rộng làm ăn. Một mặt, ông Trạch đã phát triển số 
lượng ghe chài để chở lứa gạo của mình và thu mua 


thêm mang về Sài Gòn bán. Một mặt, ông đã cất nhà 


bR) 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 
—— TS ÔN GgQA HAI ——— PhanTrung Nghĩa 


máy xay xát lúa gạo lớn nhất miệt Hậu Giang với tên 
gọi là nhà máy Hậu Giang. Chính cái tên "nhà máy 
lửa" ấy đã phần ánh ý đồ của ông Trạch là muốn chế 
biến lúa gạo cho cả vùng Hậu Giang. 

Nhà máy Hậu Giang tọa lạc tại thị xã Bạc Liêu. 
Sau giải phóng năm 1975, ủy ban Quân quản tiếp 
quản nhà máy rồi giao cho Công an thị xã làm Trại cải 
tạo và bây giờ thì nó không còn mắy may dấu vết, 
Nhà máy Hậu Giang có công suất 15 tấn một ngày, 
bánh trớn của nó nặng đến 10 tấn, ống khói thì vươn 
cao lên trời xanh, đứng xa 7-§ km cũng nhìn thấy. Khi 
cất nhà máy này, Trần Trinh Trạch đã giao cho con 
trai lớn của mình là Trần Trinh Đinh hay còn gọi là 
Hai Đinh hoặc Hội đồng Hai cai quần. 

Hai Định cũng là một nhân vật trong nhóm Công 
tứ Bạc Liêu khét tiếng ăn chơi. Giai thoại kể rằng, có 
lần ngôi trên một chiếc xe do một người Khmer lái 
(ông này là tài xế của ông hoàng Xi-ha-núc của 
Campuchia) thấy vợ tài xế quá đẹp, tâm thần mê 
mẩn, Hai Đinh đặt vấn đề thẳng : 

- Mây bán vợ mây cho tao, bao nhiêu cũng được. 


34 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Tài xế nghe nối nóng và nói cho bố ghét: 

- Tôi bán 20.000 đồng, ông có tiền mua không ? 

Tưởng nói cho đã giận, ai dè Hai Định mua thật. 
Lúa hồi đó chỉ có 1,2 đồng một gia. Vợ người tài xế đã 
ở với Hai Đinh đến cuối đời. Từ đó, Hai Đình có thói 
quen vận xà rông... 

Trần Trinh Trạch đã chú ý khai thác những lợi 
thế của Bạc Liêu. Như đã nói trên, tất cả những sở 
muối của Phan Hộ Biết (cha vợ ông Trạch) bằng thú 
thuật cho vay và mua lại, lần lần chuyển về tay Trần 
Trinh Trạch. Ruộng muối của Bạc Liêu từ Gành Hào 
về Vĩnh Châu là 13 lô thì Hội đông Trạch chiếm hữu 
hết 11 lô, còn lại một lô của cha Sở và một lô của dân 
thường. Trần Trinh Trạch lại gặp thời cơ lớn. Người 
Huệ kiểu sang Biển Hồ (Campuchia) hoặc đến Cà 
Mau, Bạc Liêu để phát huy nghề truyền thống của 
mình là làm cá khô xuất qua Hồng Kông, Philippincs, 
Nhật... Lúc đó, mặt hàng này xuất khẩu rất mạnh. 
Thời đó, chưa có công nghệ nước đá, việc ướp cá tất 
tân tật đều phải nhờ đến muối. Thế nên đến mùa 


muối. ghe thương hồ tấp nập dưới bến Bạc Liêu để ăn 


35 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


hàng rồi chở về Campuchia hoặc lên Sài Gòn. Ngay 
tại Bạc Liêu, Cà Mau đây thôi, nhu cầu muối&ñng đã 
rất cao vì Bạc Liêu, Cả Mau là tỉnh nổi tiếng nhiều cá, 
muối để làm mắm, để muối ba khía... Thế nên giá 
muối rất cao. Có lúc I gia muối mua được 5 gia lúa, và 
vì thế ông Trạch càng "vô mánh”. 

Ngoài những nghề trên, ông Trạch còn mua đất 
cất phố lầu để cho thuê. Cho đến bây giờ, hậu duệ của 
dòng họ Trần cũng không nhớ nổi tại chợ Bạc Liêu, 
ông Trạch có bao nhiêu căn phố lầu. Họ chỉ đoán 
rằng, hầu hết các dãy phố lầu cất trước năm 1930 ở thị 
xã Bạc Liêu đều là của Trần Trinh Trạch. 

Năm 1917, Hội đồng Trạch cất ngôi biệt thự theo 
mô típ Pháp tại bờ sông Bạc Liêu (nay là Trung tâm 
Thể dục Thể thao thị xã Bạc Liêu đang ở và UBND 
tính đã có quyết định giao cho ngành du lịch để trùng 
tu, tái tạo, phục vụ cho khai thác du lịch). Người bình 
dân lúc bấy giờ và dòng họ Trần gọi ngôi biệt thự này 
là nhà lớn. Tương truyền nó to, đẹp nhất Bạc Liêu lúc 
bấy giờ. Tại Bạc Liêu, ông Trạch còn 2 ngôi biệt thự 
to nữa, đó là nhà số 42, đường Bà Triệu, phường 3 


36 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


ngày nay và ngôi biệt thự hiện là trụ sở Thư viện tỉnh. 
Ở Rạch Giá, Cần Thơ. Đà Lạt, Vũng Tàu đều có biệt 
thự của ông. Đặc biệt là ở Sài Gòn, ngoài ngôi biệt thự 
ở đường Nguyễn Du (sau này Trần Trinh Huy ở), ông 
còn nhiều căn phố lầu. Ngoài ra, sở điển nào lớn thì 
đều có nhà ông Trạch. Những ngôi biệt thự của ông 
Trạch bên ngoài thì theo mô típ Pháp nhưng bên trong 
lại pha trộn giữa Đông - Tây. Nó vừa theo thời trang 
bấy giờ là trang hoàng bàn ghế danh mộc, kiểu Lu-i l5, 
Lu-i 16 của Pháp hoặc chạm mô típ Á Đông như mẫu 
đơn, mai, trúc; chân bàn chạm kỳ lân ngậm châu. 
Trên bàn giữa trưng đồng hồ reo, bình bông. Trên 
tường treo đồng hồ đờn... Và nó lại vừa pha vào đó là 
nội thất theo mô típ cung đình Huế của các bậc bá hộ, 
phú hào lúc bấy giờ, gồm có: khánh thờ được chạm trổ 
tính xảo long, lân, qui, phụng; các họa tiết mai, cúc, 
tùng, trúc, cua, cá...; các bình phong, câu đối sơn son, 
thếp vàng; trên bàn thờ chưng hạc đội đèn, bộ lư mắt 
tre... Đồ vật tại ngôi nhà lớn của Hội đồng Trạch là 
cực kỳ quí giá, trong đó có bộ trường kỷ mà ngày xưa 


Ngô Đình Cẩn, em ruột Ngô Đình Diệm cho người 


bXi 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


vào trả giá 2 triệu đồng mà họ Trần không bán 
Những đồ vật dùng hàng ngày cũng là đồ quí như chén 
dĩa thì đầu bịt bạc mua từ Pháp về... Ông Phan Kim 
Khánh, con trai của nhân sĩ yêu nước Phan Kim Cân 
và là cháu ngoại của Trần Trinh Trạch, thuở nhỏ cũng 
là một tay ăn chơi, mà dân Bạc Liêu gọi là Công tử 
Khánh, đã kể về cách ăn chơi của mình và trong câu 
chuyện ấy, ta thấy những cổ vật vô giá của dòng họ 
Trần Trinh : 

Vào thập niên 60, tôi học ở Sài Gòn, vì ăn chơi 
quá trớn nên mặc dù nhà giàu, tiền cung cấp cho tôi 
cũng không đủ. Một bữa đang cháy túi, có mỘt người 
đến nói nhỏ rằng có một ông chủ lớn cân gặp tôi. Sau 
này, tôi mới biết ông ta là trăm buôn đồ cổ ở Chợ Lớn. 
Tôi đến thì được dẫn vào một ngôi nhà to, cổ kính rồi đi 
qua 3 lớp cửa, có người đứng gác. Ông trùm nằm trên 
bộ trường kỷ, lim đim cạnh bộ bàn đèn hút á phiện. Sau 
lưng ông ta là hai nàng "xẩm" tuyệt đẹp đang quai hầu. 
Ông tràm mặc áo "xá xẩu". Thấy khách đến ông cũng 
không ngôi dậy, chỉ ra hiệu kêu ngồi xuống ghế đối 


diện, rồi ra hiệu cho một trong hai nàng "vẩm" đến 


38 


CÔNG TỪ BẠC LIÊU - Sự thát & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
———— “ấn Ni  — — — — PHANTrung Nghĩa 


quạt cho khách. Ông trùm nằm im mãi một lúc sau mưii 
lên tiếng : 

- Hết tiền ăn chơi rồi phải không ? "Ngộ" gọi "nị" 
đến để dưa tiền xôi, không phải cho mà là tHỘt cuộc 
làm ăn sòng phẳng. 

Tôi ngạc nhiên, thằng cha Ba Tàu nà y sao nó biết 
tông mình nhỉ ? Sau đó, Ông tràm nói tiếp : 

- Trên bàn thờ ông ngoại "Hị” ở nhà lớn, dưới Bạc 
Liên có chưng 5Š cặp lục bình, cặp đầu tiên cao 7 tấc, 
tạc con rồng ôm quanh thân bình, dưới đít có dấu ấn 
đó. “Nị" vệ mang nó đến đây, ngộ " sẽ trả 
250.000đồng... 

Tôi càng hoảng hôn hơn, thằng cha này sao nó 
biết tổng những đồ vật ở phủ thờ ông ngoại mình ? Tôi 
đồng ý. Ông tràm sai người nhà mang 20.000 đồng cho 
tôi làm lộ phí đi đường. 20.000 đồng bằng tiền mua tHỘt 
Chiếc xe gắn máy thời đó. Sáng hôm sau, tôi hộc tốc về 
Bạc Liêu ăn cắp đồ của ông ngoại. Thấy cặp lục bình 
tôi mang lên, ông trầm mừng lắm. Ông lầm bẩm như kẻ 
điên : "Ý nguyện đời ta giờ đã thực hiện được rồi ?". 
Sau đó ông ký séc cho tôi 250.000 đồng và bảo: 


39 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


- Nghe nói “nị" khoái ăn chơi, đêm nay “ngộ” sẽ 
tặng "nƒ" một đêm "nhất dạ đế vương”. 

Tôi là tay ăn chơi nổ trời vậy mà chưa lần nào 
được ăn chơi độc đáo như lần này : Mình mặc áo long 
bào, xung quanh có gân 20 "cung tân, mỹ nữ" thuộc 
loại đẹp như hoa hậu, muốn chọn cô nào tày thích. 

"Quan thái giám" bảo : 

- Hoàng thượng muốn dùng cao lưỡng mỹ vị gì XH 
ban lệnh để hạ thần dọn. 

Một người bạn nối khố, cùng quê theo tôi đêm đó 
nói HhÖ : 

- Mày thử kêu món gì khGng có trên đời cot bọn họ 
làm sao ? 

Tôi liền kêu cho ăn gan rồng. Sau đó, họ dọn lên 
một cái khay to, trên khay là một con rồng giống ín 
như... tranh, được làm bằng vật liệu củ hủ dừa. Giữa 
con rông, họ giê lòi ra cái gan to gần bằng cái chén. 
Tôi hói gan gì 3 "Quan thái giám" bảo đó là gan Công. 
Công ngang tước phẩm với long, nên gan nó có thể 
thay thế gan rồng. Tôi võ tay bái phục : “Những tay 


người Hoa này quả là thâm tháy!”. 


40 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
TS UU CUC ỌẠ .. . - .- TIẾN TTUN NỤINH 


Gần 4 tháng sau, cũng vào dịp mà tôi cháy túi, 
ông tràm lại mời đến và bảo : 

- Hết tiền rồi phải không ? Lần này "nị" về mang 
cho “ngộ” một cặp lục bình nằm tận cung bên trong. 
Thân bình in phong cảnh núi sông. Trong mỏm đá có 
hai ông tiên câu cá. Và dưới đít CHHG CÓ 1H mỘI chữ 
triện đó. "Ngộ" sẽ trá “nị" 250.000 đông và tặng thêm 
một chiếc Bửl 3 đèn mới toanh. 

Tôi về chỗ bàn thờ ông ngoại và giật mình thấy 
đúng y như lời ông tràm nói. Mang hàng lên, tôi thắc 
mắc với ông trùm : 

- Giá một chiếc xe Mlệec-xi-đéc mới toanh có 500 
ngàn, một cặp lục bình chẳng ra hồn sao Ông lại đám 
mua bằng mội chiếc xe hơi ? 

Ông tràm bảo : 

-_ “ÁMỊ còn trẻ, lại không am tường đồ cổ nên 
không biết. Thật ra, những cặp lục bình này là vô giá, 
để "ngộ" nói cho "nỆ" rõ. Ở bên Tàu, nó là những cặp 
lục bình được sản xuất theo đơn đặt hàng, mỗi cái có 
bản lý lịch hẳn hoi và có đóng dấu. Nó chỉ dùng để tiến 


vua khi vua đăng quang và chỉ có vua mới dùn & được, 


41 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
CÓ VNI, OVMệlúgaMoai — _PhanTrung Nghĩa 


coi như là vật gia bảo của hoàng tộc. Trên bình, chân 
tông giương ra năm móng (nếu đô của dân đùng chỉ có 
4 móng thôi). Trong triều đại phong kiến Trung Hoa, 
dân mà có lục bình năm móng thì bị chặt đầu ngay. Có 
lẽ ông ngoại "nƑ" (Trần Trinh Trạch ) muốn khẳng định 
cái uy vũ của mình ngang bằng với vua chúa. 

Ghê thật, Trần Trinh Trạch giàu đến cỡ chơi trội 
ngang với vua chúa ư? 

Trước khi theo ông theo bà, Trần Trinh Trạch lo 
hậu sự cho mình rất kỹ. Năm 1919, ông đã mời thợ nổi 
tiếng tạ:: bên Thụy Sĩ sang Việt Nam để tạc tượng cho 
vợ chồng ông. Không biết họa sĩ ở bao lâu mà tạc 
được 4 bức tượng: một đôi của Trần Trính Trạch, một 
đôi của bà Phan Thị Muồi - vợ ông ta. Đôi màu trắng 
bằng vật liệu đá hoa cương, đôi màu đen bằng chất 
liệu kim loại tổng hợp. Tượng tạc theo kiểu bán thân, 
kích cỡ như người thật. Tượng bà Muồi mặc áo dài, 
còn ông Trạch thì áo đài khăn đóng, ngực đeo Ngũ 
đẳng Bội tinh. Hiện 4 bức tượng do chấu ngoại của 
ông cất giữ tại thị xã Bạc Liêu. 

Một vài người ở Bàu Sàng, hiện đã hơn 80 tuổi, 


42 


CÔNG TỬ BẠC LIỀU - Sự thật # gii thoại Phan Trung Nghĩa 
———————— sứ — — — —-— PhânTrugNghĩa 


từng làm tá điển cha Trần Trinh Trạch kể rằng, họ đã 
từng bị chủ điển bắt đi đắp nền mộ cho Trân Trinh 
Trạch. Thời đó, dân ở các sở điền phải đi đắp nền mộ 
cho ông lớn Trạch giống như đi làm nghĩa vụ công ích 
ngày nay. Nên mộ hồi đó đắp rất lâu vì nó cao đến 1m 
và diện tích đến 1.000 mét vuông. Ý đỗ của ông Trạch 
là sẽ xây như lăng tẩm các vua chúa ngoài Huế. Thế 
nhưng, khi ông qua đời thì đại chiến thế giới thứ II sắp 
bùng nổ, tình hình trong nước bất lợi cho giai cấp địa 
chủ, ông Hội thì đã già, đã suy yếu về mặt uy vũ lẫn 
tài chánh, thế nên việc xây lăng không thành. Song, 
hiện trạng bây 8iờ nó cũng là một trong những ngôi 
mộ lớn, tốn tiền của nhất Bạc Liêu, 

Ông Trạch có 7 người con gồm : Trần Trinh Đinh, 
sinh ngày 26/10/1896; Trần Trinh Huy, sinh ngày 
27/6/1900; Trân Thị Huệ, sinh ngày 22/6/1902; Trần 
Thị Thu, sinh ngày 15/1/1904; Trần Thị Đông, sinh 
ngày 4/1/1906; Trần Thị Dày, sinh ngày 30/6/191]; 
Trần Trinh Khương (Tám Bò), sinh ngày 1/11/1914. 

Nếu ba người con trai của Trần Trinh Trạch 
phong lưu, hào phóng nổi tiếng thì ngược lại, ông 


43 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
TT =5 vị glÀ HUP Phạm Trung Nha 


Trạch cả đời chỉ chí thú chăm bẩm lo gầy dựng tiền tài 
và quyền lực. Ông Trạch chỉ có một vợ và sống với vợ 
rất thủy chung. Không nghe ai nói gì đến thói gió 
trăng ong bướm. Có lần ông Trạch lên Sài Gòn tìm 
Trần Trinh Huy, vì Huy ăn cắp tiền của ông đi chơi, Ba 
Huy đã tổ chức cho một cô đào rất đẹp hòng đánh bẫy 
ông già để ông sập bẫy mà tiếp tục moi tiền... Thế 
nhưng, Ba Huy đã thất bại. Ông Trạch có thói quen 
mặc bộ đồ mỏng màu trắng, áo như "áo túi" của phụ 
nữ vào thập niên 5Ú trở về trước. Ông sống rất cân 
kiệm. Đặc biệt, bà Phan Thị Muổi - vợ ông lại càng 
cần kiệm hơn. Bà như ông Thần Tài giữ của nhà họ 
Trần, suốt ngày bắc ghế bố nằm ngay cửa cái. Con 
mắt không thể mở như người bình thường mà khi nhìn 
ai, phải lấy tay vạch mi mắt lên. Bà không bao giờ ăn 
được thịt mỡ vì ăn vào sẽ Ïa cháy. Bữa cơm của một 
mệnh phụ nổi tiếng ấy chỉ là ba khía, mắm chưng suốt 
năm này tháng nọ, 

Tất cả ruộng đất của Trần Trinh Trạch gầm 74 sở 
điền với 1!0.000 ha đất trồng lúa và gần 100.000 ha 


đất muối, sau Cách mạng tháng Tám, chính quyền 


44 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


nhân dân đã tịch thu cấp cho tá điển đến 90%. Suốt 
thời gian 9 năm kháng Pháp, đồng họ Trần Trinh bị 
thất thu nặng nề. Thế nhưng đến thời kỳ Mỹ ngụy, 
chính quyền thực dân niới bằng thủ đoạn chiêu dụ 
nông dân đã ban hành "Sắc luật 03 - người cày có 
ruộng”, thế là đòng họ Trần bán đất truất hữu hết chí 
chữa lại I.000 công ở Cái Dây để làm đất hương hóa. 
Nghe nói lần bán đất này đã mang lại cho nhà họ Trần 
Trinh một khoản tiền khổng lỗ. con cháu họ Trần đã 
mang số tiền trên gởi nhà băng rồi chia nhau phần lời. 

Trần Trinh Trạch qua đời đã phân chia quyền 
thừa kế rất rõ ràng. Tài sản ông để lại gồm ba phần : 
Điền thổ; bất động sản và tiền trong ngân khố; phần 
hương hỏa... Trong tờ lập hương hỏa, Ty trưởng bảo 
thủ điền thổ Bạc Liêu ký ngày 10/2/1955, thể hiện 
như sau: phần hương hỏa này sẽ giao cho mỗi người 
trong số năm người kế nghiệp còn sanh tiền luân 
phiên nhau thâu hưởng huê lợi đặng lo tu bổ mộ phần 
ông bà và phụng tự mỗi người là ba năm, bắt đầu là 
con trai trưởng nam”. Về điển thố, viên quần thủ điển 


thổ Bạc Liêu lập “dự đi nhượng" như sau: Căn cứ vào 


45 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 
——— — SẾn HO — ———PhlTrUng Nghữ 


tông chí để ngày 31/11/1953, do bương chức làng 
Vĩnh Lợi chứng thực và trước bạ Phòng điển thổ Bạc 
Liêu ngày 7/12/1953... thì ông Trần Trinh Trạch lúc 
sanh tiền, điền trú tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, từ trần ngày 
14/3/1943 đã để cho 7 người con kế thừa ông trong tất 
cả tài sản quyên lợi...", 

Chiếu thco 2 văn tự này, thì Trần Trinh Trạch đã 
cho tất cả 7 người con của mình được quyền kế thừa 
toàn bộ tài sản, riêng phần hương hóa chỉ dành cho 5 
người, bởi một người đã chết và một người đã ngụ cư ở 
Pháp) theo cách : mỗi người được hưởng huê lợi để 
cúng kiến 3 năm, luân phiên nhau bắt đầu từ con trai 
trướng là Trần Trinh Đinh. Người đứng ra điều hành 
việc phần chia là ông Hen-ri (người Pháp) vốn là quản 
gia thân n nhất của Hội đồng Trạch. Ông Hen-ri 
được hướng 10% trên lợi tức do việc kinh doanh hä nợ 
sản của cụ cố Trần Trinh Trạch mang lại. Đồng thời. 
ông lại được hưởng 10% khi phân chia quyển thừa kế 
cho các con ông Trạch. Việc này đã làm cho các con 
ông Trạch không bằng lòng và vì thế số tiền truất hữu 


điển địa vào thời kỳ Mỹ - ngụy, họ đã chủ trương 


46 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


không rút ra khỏi ngân khố vì sợ ông Hen-ri hưởng 
10%. Ông Hen-ri về Pháp sau giải phóng năm 1975, vì 
được lãnh sự Pháp can thiệp. Ông Hen ri có vợ Việt, là 
cháu của Trần Trinh Trạch. 

Trần Trinh Trạch qua đời vào năm 1942, lúc mà 
tình hình chính trị rất bất lợi cho giai cấp điển chú Bạc 
Liêu, lúc mà ông không còn quyền uy và tiền bạc đã 
bắt đầu suy giảm. Thế nhưng. cái đám tang của ông to 
đến cỡ thành một giai thoại, những người lớn tuổi ở 
Bạc Liều hãy còn nhớ rõ. Nhà nước Pháp cử một đội 
lính lê dương súng ống nai nịt chỉnh tể, đưa ông Trạch 
từ Sài Gòn về và dẫn đầu đám tang đưa ông ra tận 
huyệt - gọi là đưa người có Ngũ đẳng Bội tinh đến nơi 
an nghỉ cuốt càng. Dòng họ Trần Trinh chủ trương 
không thu tiền phúng điếu và tá điển đến dự đưa tang 
và để tang được cho I cắc tương đương với gần I gia 
lúa. Tá điền tận Vĩnh Hưng, Bàu Sàng cũng được huy 
động ra để che rạp và phục dịch. Lúc đó, sông Bạc 
Liêu hãy còn nhỏ, nên cái sân trước mặt nhà lớn to 
lắm. Và người ta đã che cái rạp to đến mấy công đất từ 


mặt tiền nhà lớn đến giáp bờ sông Bạc Liêu. Đám 


47 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


targ được quần 7 ngày 7 đêm. Ai đến ăn uống cũng 
được. Dân đi chợ không quen biết gì cũng ghé ăn cơm 
đám ma. Đặc biệt là đám người ăn xin tận Sóc Trăng 
xa xôi cũng kéo đến "ăn dầm nằm để ", coi như họ đã 
được no nê suốt 7 ngày đêm. Khi đưa tang, thân bằng 
quyến thuộc, bạn bè và tá điển đi thành một đoàn dài 
5 cây số (cái đầu đã đến khu mộ mà cái đuôi còn ở nhà 
lớn) với xc cộ rầm rầm và hàng trăm tấm giản lẫn 
tràng hoa. Ba dàn nhạc : Tùa lào cấu (Hoa), Ngũ âm 
(Khở me) và nhạc đạo tỳ (của người Việt) trỗi lên, 
nghe vui hơn buồn. Có thể nói, đó là một đám tang lớn 
nhấttính từ khi Bạc Liêu có người chết đến giờ. 

Đó là toàn bộ những nét lớn về gia thế của dòng 
họ Trần Trinh - một đại điển chủ giàu nức tiếng Nam 
kỳ vào thập niên 40 trở về đầu thế kỷ. 

Chính nơi đây đã sản sinh ra một con người cũng 
cực kỳ nổi tiếng về thói ăn chơi, một người "ngon" 
nhất Nam bộ... Đó là Công tử Bạc Liêu - Trần Trinh 
Huy. 


48 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trưng Nghĩa 
Số GA —— ——- Phân Trưng Nghĩa 


Chân đụng 
CÔNG TƯ BẠC LIÊU 


Trần Trinh Huy sinh ngày 22/6/1900, tại làng 
Vĩnh Hương, quận (huyện) Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; 
mất năm 1973, tại Sài Gòn, táng tại Cái Dây (chung 
với khu mộ Trần Trinh Trạch) thuộc xã Châu Hưng, 
huyện Vĩnh Lợi ngà y nay. 

Ngoài tên khai sinh là Trần Trinh Huy, người đời 
còn đặt cho ông ta nhiều tên gọi khác nhau : Ba Huy, 
Hội đồng Ba (đây là cách gọi của tá điển hôi xưa; thật - 
ra, Trần Trinh Huy không có thành viên của Hội đồng 
nào cả), Công tử Bạc Liêu và Hắc Công tử. Tên gọi 
Hắc Công tử ra đời từ nước da ngăm đen của ông và để 
phân biệt, đối xứng với Bạch Công tử là con trai ông 


49 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
vV GIVDAVLEU-Suthệiẩ&giahoai — - Phan Trung Nghĩa 


Đốc phủ Sảng, da trắng, nhà giàu, ăn chơi cũng vào 
hàng "cao thú võ lâm" ở Tiền Giang. Nếu ở miệt Hậu 
Giang có Hắc Công tử thì ở miệt Tiền Giang có Bạch 
Công tử. Kẻ chín lạng thì người cũng nửa cân, đây là 
một cặp lưỡng long tranh châu. Họ đã gặp nhau để thi 
thố ăn chơi, tạo nên những giai thoại nổi tiếng đến tận 
bây giờ, xin được nói ở phần sau. 

Trần Trinh Huy cao lớn (khoảng 1,7m), lực 
lưỡng nhưng không cục mịch, trái lại, tướng tá rất 
thanh thoát, sang trọng. Huy đậm người, da đen, tóc 
đen, mày rậm... người đầy sinh lực. Tính tình Huy rất 
dễ dãi và hào phóng. Con cái trong nhà lâm lỗi, Huy 
cũng ít rẫy la. Bà con ở xa lên thăm, Huy đều cho tiền. 
Trong các mối quan hệ, Ba Huy là người khoáng đạt, 
không dè dặt và chẳng mưu toan gì. Thời đó, các cậu 
công tử lẫn chủ điển chơi với người Pháp thì rất khúm 
núm, nịnh nọt, gọi là "chơi thế", còn Ba Huy thì cứ 


H11 


'tOa toa" "moa moa” sòng phẳng, ngang hàng. Nếu 
như trong mắt giới giang hồ tứ chiếng, Ba Huy là một 
người ngon nhất Nam bộ, thì trong mắt người Pháp, 


Huy được nể trọng vì có vợ đâm và mướn người Pháp 


bìU 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
TT  ếế HOẠ _ _— _. — PhảnTrung Nghĩa 


làm công cho mình. Tánh của Ba Huy vị tha và coi tiền 
như rơm như rác. Lúc cuối đời, tài chính suy kiệt, Ba 
Huy từ Sài Gòn về Bạc Liêu bán một dãy phố Tầu cuối 
cùng. Khi đến nhà băng rút tiền, 8ặp một người quen, 
trước làm quản lý cho nhà họ Trần Trinh, nay làm ở 
ngân khố. Ông này khuyên : số tiền nhiều quá cậu Ba 
xài cũng không hết, thôi cứ gởi lại cho nhà băng, cần 
bao nhiêu thì rút bấy nhiêu, nó đẻ lời ra mà xài". Ba 
Huy khoát tay: "Chút đỉnh, không cần...". Câu nói đó 
đã lột tả tính cách của "dân cậu". 

Ba Huy sinh hoạt cực kỳ sang trọng và xa hoa. 
Ra đường là đóng bộ veston, thứ hàng đắt tiễn nhất 
thời đó. Thói quen của Ba Huy là sáng ăn kiểu Tây, 
trưa ăn cơm Tàu, chiều ăn cơm Tây. Món mà Ba Huy 
thích là sáng ăn bánh mì với bơ, uống cà phê sữa, trưa 
ăn súp vi cá, chiều ăn cari nấu bằng hai loại cá: cá 
chẽm và cá chim. Ngày, Ba Huy chẳng có công việc 
làm ăn gì cả, hoặc là ở nhà đọc báo hoặc giao du chơi 
bời với tầng lớp quí tộc ở Sài Gòn lúc bấy giờ, nhưng 
chiều là tài xế đánh xe chớ Ba Huy đi nhà hàng chơi 
bời đến khuya. Đến chủ nhật thì ông ta đi Cấp (Vũng 


51 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
SÃ 3 (UV U.ggUlágiaoaj Phan Trung Nghĩa 


Tàu) hoặc Đà Lạt hay về Cần Thơ nghỉ cuối tuần. Ba 
Huy là một con người luôn xê dịch, ông không ở được 
chỗ nào quá một tuân lễ và cực kỳ ham vui. Riêng về 
phong tình thì ham hố một cách thái quá. 

Ba Huy được Trần Trinh Trạch cưới cho một 
người vợ đầu tiên và duy nhất là bà Ngô Thị Đen. Bà 
này sinh trưởng tại Bạc Liêu, là em của Hội đồng 
Điều (nhà của họ hiện là trụ sở Sở Nông nghiệp & 
Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Ngày xưa, chính 
quyền Pháp và Mỹ ngụy cũng đã trưng dụng ngôi nhà 
này làm bốt, gọi là bốt Hội đồng Điều). Bà Đen là con 
ông Bá hộ Mín, một trong các đại điển chủ có số lượng 
điền sản lớn nhất Bạc Liêu. Bà Ngô Thị Đen thừa kế 
một số tài sản rất lớn từ tiền truất hữu đất của ông cha. 
Những người làm trong ngân khố thời Mỹ ngụy kể 
rằng: "Cứ cách một tuần là người ta thấy 2 trái phiếu 
tiền truất hữu có số lượng tiền lớn nhất trong các trái 
phiếu ở Bạc Liêu mang tên Trần Trinh Trạch và Ngô 
Thị Đen, được gới song song với nhau". Bà Đen ở với 
Trần Trinh Huy được một người con gái tên là Trần 
Thị Lưỡng, người Bạc Liêu đương thời gọi là cô Hai 


52 


CÔNG TỬ BẠC LIỄU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
CC AC 9Vậểgaihoai Phan Trung Nghĩa 


Lưỡng. Bà Lưỡng lấy chồng là Thư ký riêng của vua. 


Bảo Đại. 

Sống với Trần Trinh Huy - một người đàn ông 
phong lưu, ưa thích trăng gió, dĩ nhiên là khó có được 
hạnh phúc. Ở với chồng một thời gian, bà Đen theo gia 
đình qua Pháp sinh sống. Sau đó, bà bị bệnh bướu não 
phải chở qua Thụy Sĩ phẫu thuật rôi qua đời vào năm 
1972. Sau khi bà chết, gia đình bà và đứa con của Trần 
Trỉnh Huy ở với người vự đầm mua một cái hòm tráng 
thủy để khâm liệm bà chở về Việt Nam. Đám tang 
của bà Ngô Thị Đen cũng được người Bạc Liêu truyền 
miệng như một giai thoại, rằng: quan tài của bà quàn 
tại nhà lớn (nhà Trần Trinh Huy ở Bạc Liêu), người 
bình dân từ xa xôi hẻo lánh kéo ra nhà lớn ùn ùn như đi 
trẩy hội. Họ đến không phải để đi đám mà để xem 
chiếc hòm. Nghe nói chiếc hòm được mua đến 10 
triệu đồng (vào thời điểm năm 1972). Nó được thếp 
vàng, xung quanh có 8 quai xách, trên nắp hòm có ô 
cửa kính, hễ mở chìa khóa là bật ra một ô cửa nhìn vào 
thấy mặt người chết như nằm ngủ. 

Ngoài người vợ trên, Trần Trinh Huy có nhiều 


bi 


£ 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 
—————— ST  — PhanTrung Nghĩa 


con và nhiều đồng con. Hậu duệ của đòng họ Trần g:ờ : 
đây cũng chỉ đếm được mấy dòng như sau: Cô Hai 
Lưỡng là đòng một (chỉ có dòng con này là cưới xin, 
có hôn thú hẳn hoi, còn các dòng còn lại là do Ba Huy 
tự kiếm). Dòng vợ hai có con tên Nhơn, Đức. Dòng ba 
có con tên Hoàn, Toàn, Trinh và Nữ... Và nhiều con 
rơi mà họ không nhớ tên hết. 

Trong 3 người con trai thì chí có Trần Trinh Đinh 
và Trần Trinh Khương ít nhiều gì cũng giúp được Trần 
Trinh Trạch phát triển sự nghiệp. Trần Trinh Trạch là 
người ®ĩinh Hương nên tánh tình rất kỹ lưỡng trong 
việc quản lý tiền bạc và tài sản, ông đã thực hiện chế 
độ tự quản đối với Định và Khương, Ông giao điển sản 
cho hai người con này cai quần rồi qui định mức thụ 
hàng năm, năm nào thu vượt thì được thưởng, năm nào 
đạt thấp thì bị trừ vào lương. Thế nhưn g, đối với Trần 
Trinh Huy thì Trần Trinh Trạch áp dụng "cơ chế" 
thoáng hơn là khi giao điển sản cho Huy cai quản, 
Trạch không qui định mức thu hàng năm, Vì thế, Huy 
có nhiều cơ hội "moi" tiền, lúa để ăn chơi. Một điều 


cho thấy nữa là Trần Trinh Trạch đối xử giữa các 


54 


CÔNG TỦ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


người con không công bằng, tức là thương Ba Huy hơn 
cả. Trần Trinh Đình mới học chưa xong tú tài là ông 
đã bắt về cai quản điển sản, còn Trần Trinh Huy thì 
ông cho đi học cả bên Tây: Khi về, Ba Huy được giao 
cai quản toàn bộ điển sản, tiền bạc trong tay, muốn chỉ 
xuất bao nhiêu tùy thích. 

Thuở nhỏ, Trần Trinh Huy sống ở Bạc Liêu, lớn 
lên ngay trong thời điểm phong trào Tây học thì lên 
Sài Gòn học đến bậc thành chung rồi sang Pháp học 3 
năm. Sau Cách mạng tháng Tám, Ba Huy lúc thì ở 
Bạc Liêu, khi lại lên Sài Gòn, sau đó thì ở luôn trên 
Sài Gòn tại căn biệt thự đửờng Nguyễn Du đến cuối 
đời cùng với một người vợ rất trẻ. 


S5 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU 
“Vịnh quy bái tổ” 


Bút tích của Trần Trinh Huy cho thấy tuy nét chữ 
bay bướm nhưng lại rất xấu. Chứng tỏ đó là một con 
người thông minh, từng trải nhưng đường họ. vấn 
không đến nơi đến chến. Có sách báo thì nói rằng Ba 
Huy học tại Bạc Liêu đến bậc thành chung (đíp-lôm), 
nhưng hậu đuệ của dòng họ Trần thì nói rằng Ba Huy 
học ở Sài Gòn chớ không học ở Bạc Liêu. Nhưng dù 
Bạc Liêu hay Sài Gòn thì trình độ học vấn tại "quốc 
nội" Ba Huy mới đạt bậc thành chung (cỡ bậc trung 
học bây giờ) rồi đi Tây học. Có một điều đáng thắc 
mắc là thuở ấy ở Sài Gòn với chiến lược Tây hóa 


thuộc địa, bằng chiêu bài "khai hóa văn minh”, Nhà 


56 


CÔNG TỦ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
——— “gái hHOẠ Phan Trung Nghĩa 


nước thực dân đã mở trường Tây do người Pháp giảng 
dạy và các trường này đã đào tạo bậc tú tài. Và đã có 
nhiều người lấy bằng tú tài ở trường Tây Sài Gòn, thế 
tại sao Ba Huy không học tú tài ở Sài Gòn mà lại "đốt 
cháy giai đoạn" sang Pháp để học ?. Có người đã giải 
thích với hai lý do như sau: Một là, ống Trạch đã gởi 
gắm niềm tin lớn vào Ba Huy nên đưa sang Pháp để 
được đào tạo tốt hơn. Hai là, thuở ấy cho con đi Tây 
học là model của nhà quyền quí, cho Trần Trinh Huy 
đi Pháp du học là ông Trạch muốn chứng minh cái thế 
B1 vọng tộc của mình. 

Sau ba năm "sôi kinh nấu sử" tại Pháp, trước khi 
đáp tàu về nước, Trần Trinh Huy đã đánh điện tín 
thông báo với Trần gia. Ông Trạch kéo gia đình lên 
Sài Gòn đón quí tử. Chiếc xe Ford đang xài tốt nhưng 
ông nói nhân sự kiện đặc biệt này phải sắm thêm một 
chiếc xe mới, cho xứng với học hàm, học vị của cậu 
Ba, cho rạng mặt Trần gia. Có sách viết rằng, khi ông 
Trạch vào một hãng xe của người Pháp để chọn xe với 
bộ cánh bà ba trắng cũ kỹ, trên tay ôm một mo cau xếp 


làm đôi buộc dây thì mấy thằng Tây nhìn ông ra chiều 


57 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật ¿ giai thoại Phan Trung Nghĩa 
TT “HA HOÁ ___. — — _ Phan Trung Nghĩa 


khi dể. Và khi êng Trạch mở mo cau ra trả tiền xe, 
toàn bằng giấy 100 bộ lư thì họ cũng há hốc mồm, lỏ 
con mắt xanh ra nhìn ông. 

Trần Trinh Huy về cực kỳ Sang trọng, cực kỳ thời 
trang trong bộ veston, nhìn cứ giống như tài tử điện 
ảnh. Rồi chạy đến ôm hôn mọi người kiểu Tây. 

Sau đó, nhà lớn tổ chức một buổi tiệc mừng, 
người Bạc Liêu đồn rằng còn lớn hơn buổi tiệc tân gia 
nhà lớn để mừng Ba Huy ăn học thành tài, Thực khách 
toàn tai to mặt lớn, từ Thông ngón ký lục đến Còm-mi, 
từ Chủ quận đến Tham biện Chú tỉnh và các đại điển 
chú lân cận... 

Bà con trong thân tộc và các tầng khao thân tín... 
thì được qui tụ trước đó một ngày. Họ lũ lượt kéo lên từ 
Giá Rai, Cà Mau. Rạch Giá... và được Trần gia an 
bầy ngủ ở dãy nhà ngang và khách sạn Trường An của 
Bạc Liêu. 

Buổi tiệc mừng Ba Huy vinh qui bái tổ được chia 
làm hai phần. Phần thứ nhất. là lễ cú ng cửu huyền để 
tạ ơn gia tiên đã phù hộ cho quí tử nhà họ Trần ăn học 
thành tài. Buổi tiệc này nấu theo kiểu Tàu, rước thợ 


58 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trưng Nghĩa 
———ccÁ-- — — _ _ — Phan Trưng Nghị 


Chợ Lớn xuống nấu, để thết đãi thân bằng quyến 
thuộc và kể ăn người ở trong nhà. Buổi tiệc thứ hai, 
được nấu theo kiểu Tây, dùng để đãi các quan chức sở 
tại và những người tai to mặt lớn từ Sài Gòn và lục tỉnh 
xuống. Trong đó, có kỹ sư Bùi Quang Chiêu - một 
nhân vật nổi tiếng đương thời... Có người nói, khách 
khứa rất đông, quan chức sở tại có mặt đầy đủ vì người 
ta nể ông Trạch có Ngũ đẳng Bội tinh, 

Những người có xem hoặc phục dịch buổi tiệc ấy 
bây giờ cũng không nhớ nó diễn ra vào năm nào của 
thập niên 30, cái ấn tượng mà họ giữ lâu trong lòng là 
Sự tưng bừng náo nhiệt. Sự tưng bừng náo nhiệt không 
chí có trong đại sảnh và vườn hoa nhà lớn của Trần 
Trinh Trạch mà lan ra cả châu thành Bạc Liêu. Dân 
vùng phụ cận Bạc Liêu nườm nượp kéo ra xem những 
chiếc xe bóng lộn từ miền trên xuống đậu trước cửa 
khách sạn Trường An và kéo đến nhà ông lớn để xem 
nhảy đầm. Nghe nói, trước đó, cậu Ba Huy đã rước gái 
nhảy từ Sài Gòn đem về cộng với các cô ấm, cậu 
chiêu con điển chủ học đòi theo mốt thời thượng đã 


làm cho buổi tiệc thêm phần rậm đám. Thuở ấy, việc 


59 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


nhảy đầm ở Sài Gòn hoặc trong nhà của quan Tham 
biện Chủ tỉnh là rất phổ biến, nhưng tại nhà của một 
người Việt, giữa thời điểm giao thời giữa văn hóa 
phong kiến và văn hóa thực dân là một chuyện hy 
hữu. 

Có người nói, buổi tiệc hôm ấy, quan Tham biện 
Chủ tỉnh có đọc diễn văn khen ngợi Trần Trinh Trạch 
là một nông dân ở cát xứ sở quê mùa đã dám lo cho 
con ra nước ngoài ăn học để tiếp thu văn minh thế 
giới, góp phần cùng với mẫu quốc khai hóa văn minh 
Bạc Liêu... 

Mục đích của buổi tiệc là phô trương sự giàu có 
lẫn quyền uy. Và tất cả đã được khoe mẽ một cách 
triệt để, duy chỉ có một điều Trần gia không dám khoe 
là sau đó họ gạn hỏi mới biết được Trần Trinh Huy sau 
ba năm "dùi mài học tập" ở Pháp quốc đã không mang 
về cho gia tộc Trần Trinh một học hàm, học vị nào cả. 
Công tử Bạc Liêu về nước, hành trang của ông ta là 
kinh nghiệm nhảy đầm, lái xe (có một nhà văn viết 
rằng ông ta lái xe đến đỗi xốp-phơ của hai hãng xe 


Ưng Ký và Đại Đồng chạy tuyến đường miền Tây 


60 


CỒNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
cÝg//ĐAULl.yIlágathoai —-— PhanTrung Nghĩa 


thuở ấy phải giật mình) và một bầu tâm sự ngày đêm 
thương nhớ cô vợ đầm và đứa con còn gởi nơi kinh 
thành ánh sáng Paris. Điều đó chứng tỏ rằng ba năm 
sang Pháp của Ba Huy chỉ để ăn chơi hơn học hành. 
Và phải chăng chính cái văn hóa ăn chơi của một nước 
tiên tiến đã pha trộn dòng máu mê ăn chơi của Ba Huy 
để rồi nâng tâm vóc ăn chơi của ông ta lên đến đỉnh 
điểm. 

Có người bào chữa cho Trần Trinh Huy bây giờ 
đã nói : ông ta chỉ ăn chơi, không tham gia chính trị 
nên không hại ai". Làm sao mà Ba Huy làm chính trị 
cho được, khi học hành kiểu đó. Làm nhỏ thì bĩ mặt 
Trần gia, bằng muốn làm lớn thì lại không có bằng 
cấp. Bao nhiêu hy vọng sụp đổ, có lẽ điểu này làm cho 
Trần Trinh Trạch nổi giận, thế cho nên sau khi cắt đặt 
cho Trần Trinh Đinh, Trần Trinh Khương trông coi 
một số điển sản gồm: nhà máy Hậu Giang, ruộng 
muối điền Vĩnh Châu, Cổ Cò... với qui chế thưởng 
phạt nghiêm minh, thì Trần Trinh Trạch không cho 
Trần Trính Huy đi đâu nữa mà bắt tham gia trồng coi 


điền sản. 


61 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU 


“trấn nhậm ” điền Bàu Sàng 


Vào thập niên 30, các sở điền mà Trần Trinh 
Huy thường lui tới là Bàu Sàng, Vĩnh Hưng. Sở điển 
Vĩnh Hưng có diện tích 3.400 công, còn sở điền Bàu 
Sàng thì rộng hơn, đến 36.000 công. Vì thế, Trần 
Trinh Trạch đã cất một ngôi biệt thự kiểu Pháp rất 
kiên cố tại đây (bị cháy năm 1945, hiện còn nền. tọa 
lạc tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Lợi) mà tá điển 
thường gọi là nhà lầu. 

Tại các sở điển này, Trần Trinh Trạch đã đặt quy 
chế như sau: Cho tá điển thuê ruộng theo kiểu khoán 
gọn hoặc mướn tá điển về làm ruộng thuê ăn công 
nhật. Thời ấy, tá điền ở đây phổ biến chấp nhận 
phương cách thứ nhất. Ruộng tốt thì cho thuê †,5 gia 
một công. ruộng xấu thì l gia. 


62 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật ở giai thoại Phan Trung Nghĩa 
Ý— av-  dVUVl&giaidhoại PhanTrung Nghĩa 


Tá điển đến mướn ruộng được nhà lầu cho vay 
lúa giống và lúa ăn, cho mướn trâu để làm mùa và cho 
vay tiền để gặt hái, giỗ chạp... Coi như họ thực hiện 
một qui trình đầu tư khép kín. Hễ nhận của nhà lầu 10 
đồng thì rồi mùa trả 17.5 đồng, I0 giạ lúa thì trả 15 
g1, còn nhận một đôi trâu thì trả 70 gia lúa. Sở điển 
nào Trần gia cũng nuôi mấy chục đến mấy trăm đôi 
trâu để cho mướn. Rồi mùa thì mướn con em tá điền 
chăn giữ với giá 50 gia lúa và 2 bộ đồ vải thô một năm. 
Có những người con gái giữ trâu từ thời để chỏm đến 
khi lấy chồng, ngày xuất giá cứ kỳ cọ mãi mà da thịt 
vẫn còn mùi hôi trâu. 

Tại điền Bàu Sàng, đời nồng dân là những kiếp 
đời nghèo hèn cơ cực trải ra trên cánh đồng ngập úng 
lưu niên. Đó là những mùa cấy của tháng 8 mưa dầm 
đến thúi đất. người ta ra đồng từ khuya lơ khuya lắc 
đến đỏ đèn, bàn chân bàn tay thúi móng. Niễm vui là 
những câu hò vạn cấy vang xa trên cánh đồng lễnh 
loãng nước vào những sáng tính mơ và nó cứ tẻ nhạt 
dẫn đi theo ngày tháng. Đến mùa gặt, đồng ruộng vui 
hơn một chút, dân gặt mướn từ miệt Tiền Giang đổ 
xuống bằng ghe, họ ở nhà này tốp 5 -10 người, gặt 
xong thì đi nhà khác. Sau một ngày gặt mướn, khách 


63 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
—————— — “Ã —__ „ —_PhânTrung Nghĩa 


và chú. nhà bù khú với nhau, hứng chí nữa thì ra bờ 
sông, kẻ trên, người dưới hò đối đáp. Những mùa 
ruộng với các loại giống Ba Túc, Nàng Phệch, Trắng 
Lớn, Tầm Giuộc... kéo rất dài thời gian, gieo mạ 
tháng 5 âm lịch, cấy tháng 8 âm lịch và cho đến tháng 
LÍ Âm lịch mới gặt. Tháng 12 ngố lúa, đạp rơm rồi 
đong lúa ruộng cho nhà lầu thì Tết nhứt gần kể. Có 
người làm cả ngàn gia lúa nhưng khi đong lúa cho chủ 
ruộng xong thì hạ 4 tấm ván ngựa xuống ví không đây. 
Sau cái Tết quê tể nhạt, với bàn thờ gia tiên lèo tèo 
mấy đòn bánh tết và một bữa cơm đạm bạc cúng 
chiều 30 là tá điển lại đến nhà lầu để vay tiền, vay 
lúa. Cứ thế, một vòng nghèo khó ắp lẫm quấn lấy đời 
tá điền. Cả xóm dùng chung cái giếng làng rồi dịch 
bệnh sốt rét, dịch tả... xảy ra. Dân nghèo đi rước thầy 
pháp về chữa bệnh. Thầy pháp nhiều hơn thây lang, 
cũng như thầy nghề võ, thầy đờn ca nhiều hơn thầy 
dạy chữ. Thế cho nên, con cháu tá điển đa số không 
được học hành, không được tiếp cận ánh sáng văn 
minh. 

Giữa cái không gian quê mùa hiu hắt, giữa cái xã 
hội tăm tốt, lạc hậu..., Trần Trinh Huy xuất hiện một 
cách "sáng rực" và xa lạ. Khác hơn các "dân cậu" của 


64 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật 4 giai thoại Phan Trung Nghĩa 
—————— Số LOÁ ————-— PhẩnTrung Nghĩa 


Bạc. Liêu là trang phục bà ba lụa soan trắng, Trần 
Trinh Huy trong com lê: quần tây, áo sơ mi, đội nón nỉ, 
đi giày da, lưng giắt đồng hô quả quít Ăng-lê. Thỉnh 
thoảng, "cậu Ba" đi từ Bạc Liêu vào Bàu Sàng bằng 
ghe hầu. Ghe hầu là loại ghe trên mui có chạm hình 
rồng, phụng; trong ghe có sạp gụ, có bàn đèn để hút á 
phiện và uống trà. Ghe có mướn bạn chèo ghe. Hầu 
hết các phú hộ và điển chủ ngày xưa đều có ghe này 
và là phương tiện di chuyển phổ biến ngày xưa của 
nhà quyền quí. Nhiều ông Bá hộ đi thụ lúa ruộng chở 
theo vợ hai, vợ ba, 

Con người Trần Trinh Huy vừa kết hợp cả "dân 
cậu" lẫn "đân Tây". Cái "đân Tây" của Trần Trinh 
Huy là được tiếp cận một nền văn minh ăn chơi đi 
trước đời sống của con người điển Bàu Sà ng mấy chục 
năm, cho nên phong thái của ông, cách ăn chơi của 
ông đã làm cho cộng đồng tối tăm này ngỡ ngàng, vì 
thế nó dễ khắc sâu trong trí nhớ, đễ cho n gười ta thêu 
dệt nên những giai thoại. Ba Huy đến Bàu Sàng 
thường vào hai dịp: cúng rằm tháng bảy và lễ Kỳ yên. 
Những tá điển còn sống kể rằng, họ thường chạy theo 
kinh rạch ngoằn ngoèo để xem ghe hầu cúa Ba Huy 
vào. Thường thì "cậu Ba" chở theo đào hát hoặc tình 


65 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trưng Nghĩa 
TT —— 7c Sự tạ ở GI? HƠI  ————— PHANRTrƯNG Nghĩa 


nhân vào nhà lầu để trụy lạc vài ba r.gày. Ông đi xem 
sổ sách điển đất mà giống như đi chơi. Vào dịp rằm 
tháng bảy, Ba Huy tổ chức thí giàn thật lớn. Đồ cúng 
gồm bánh, trái cây, gà vịt... bày đầy sân nhà lâu. Lại 
thêm thí gạo bằng thẻ. Không phải chỉ có trẻ con, mà 
cả người lớn trong điển Bàu Sàng đi giựt giàn ở nhà 
lầu như đi hội. Trên ban công nhà lÊu, cô Hai Lưỡng 
(Trần Thị Lưỡng - con gái của vợ chính thức với Ba 
Huy, sau có chồng là Nguyễn Duy Quang, Thư ký 
riêng của hoàng đế Bảo Đại, lúc đó mới 12 - 13 tuổi 
nhưng tất cả tá điển từ già đến trẻ phải gọi là cô Hai) 
đứng kế một cần xé bạc cắc loại I -2 xu. Khi cuộc giựt 
giàn diễn ra thì cô ném tiền xuống. Nhiều người tranh 
nhau giựt rồi đánh lộn với nhau... Những người của 
nhà lầu, trong đó có Ba Huy, đắc chí cười vang. 

Mùa hạn, Trần Trinh Huy gom tá điển lại, bắt họ 
vác đất đắp cái bàu sen rộng mấy công đất thành cái 
nên thật to, cách nhà lầu một cây số rồi cho cất lên 5 
căn phố để cho người thân thích thuê bán hàng xén, 
nhưng đến khi sau Tết thì khoảng sân to này được 
Trần Trinh Huy tổ chức lễ cúng Kỳ yên. Với đầu óc 
"dân Tây", Ba Huy cũng là một người biết tổ chức, 
làm nên những lễ hội lớn tới cỡ chưa từng xảy ra ở Bàu 


66 


CÔNG TỪ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Sàng, mở chợ phiên kéo dài hàng tháng trời, nghĩa là 
nó kéo dài suốt mùa cúng Kỳ yên. Ba Huy bảo: 
“Tháng giêng là tháng ăn chơi". Ba Huy rước về ba 
gánh hát gồm có hát Việt, hát Khmer và hát Tàu. 
Tiếng nhạc ngũ âm, tiếng trống chầu, tiếng đàn nhị cứ 
réo rắt, ò e vang động một góc trời. Dân ở nhiều làng 
lân cận ùn ùn kéo đến đông nghịt, làm cho cái sân lễ 
_ như nứt ra. Chợ phiên lại có nhiều hàng quán mở ra 
bày bán thức ăn, vải vóc, hàng xén... lẫn cái sòng bài 
cào, hốt me, xí ngầu... 

Mở màn buổi lễ, nhà lầu làm heo nấu cỗ dọn lên 
rất nhiều mâm rượu thịt, Ba Huy đứng làm chánh chủ 
lễ cúng "đất đai đương trạch", "sơn thần thổ địa", "cô 
hồn các đảng"... theo thông lệ của lễ cúng Kỳ yên để 
tạ ơn việc phù hộ cho điền đất năm nay trúng mùa và 
cầu cho quốc thái dân an. Cúng xong, nhà lầu mời hết 
thầy tá điển ăn nhậu... 

Sau đó, Ba Huy tổ chức nhiều trò chơi, ta có, Tây 
có, như : thí võ đài, các trò chơi dân gian, đặc biệt là 
"đấu xảo sắc đẹp" và treo giải thưởng hẳn hoi. Giải 
thưởng có khi bằng tiền, có khi bằng hiện vật như: lúa, 
vàng và các nông phẩm khác... Những tá điển hiện 
còn sống ở Bàu Sàng nhớ rất rõ những trò chơi dân 


67 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 
T— VỆ XỢẾ HAI Phan Trung Nghĩa 


gian đó là : nhảy cà ròn Tà) bao bây giờ), nghĩa là cho 
chân vào một chiếc bao bố rồi nhảy đến đích để HH tặng 
phẩm; hay thả 2-3 con vịt xuống ao thật to rồi những 
người dự thi lặn xuống bắt; hoặc treo tiền trên ngọn cau 
được bôi trơn bằng mổ, ai trèo lên được thì lấy... 

Hễ hát bộ thì Ba Huy cầm châu, còn các cuộc thì 
thì “cậu Ba" làm chánh chủ khảo. Ba Huy lăn xả vào 
các cuộc chơi, chứng tỏ rằng cái máu ham vui của 
Công tử Bạc Liêu rất đậm đặc. Chỉ có điều, sau lễ 
cúng Kỳ yên với những trò chơi nửa Tây nửa ta đó thì 
tá điển nghèo lại nghèo thêm và người ngợm thêm đổ 
đốn. Những thú vui chưa từng biết đã kích động họ, 
xui khiến họ lao vào ăn nhậu, cờ bạc. Có người làm 
mướn suốt năm tích lũy bổng trắng tay khi lễ Kỳ yên 
kết thúc. Thế là lại đi vay tiền của nhà lầu để rồi nợ 
nần ắp lẫm. Vậy cho nên, ngoài cái ham vui, chắc 
Trần Trinh Huy còn thâm ý ý 

Nói cho công bằng, do tánh ham vui, phóng 
khoáng nên Ba Huy rất rộng rãi. Tá điển không nghe 
thấy ô ðng đồi nợ ai bao giờ. AI nghèo quá, năn nỉ, ông 
còn bớt lúa ruộng. Cho nên tá điền Bàu Sàng ít ai oán 
ghét Ba Huy... 


Bồ 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
——————— — “^ “ ——_—— PhanTrung Nghĩa 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU 


học võ... Xiêm 


Trần Trinh Huy đi đến đâu là kéo theo những 
cuộc ăn chơi đến đó. Khi vào điền thì như nói ở trên, 
khi về châu thành Bạc Liêu, Khi thì Huy chạy về Sài 
Gòn nhảy đầm, khi thì kéo bạn bè có tiếng tăm ở lục 
tỉnh về Bạc Liêu chơi. Rằng, những lúc bạn bè tập hợp 
thì Ba Huy rủ họ đi ra biển chơi, có mang theo súng 
săn để bắn chim chàng bè. Thuở ấy, vùng biển Bạc 
Liêu, giang sen, chàng bè... nhiều vô kể, mỗi con cân 
nặng đến 4-5kg. Công tử Bạc Liêu săn bắn rất giỏi. 
Những cuộc săn của ông ta bao giờ cũng giết được vài 
con chim to. Sau đó, đoàn săn xách chim ra nấu nướng 


án nhậu. Lại rước thêm gánh đờn ca tài tử. Họ ăn 


69 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 
——— CC “ga Ho —— —— PhanTrung Nghĩa 


nhậu, hát xướng thâu đêm suốt sáng. Có lúc họ lại kéo 
nhau xuống bãi cát tắm biển. 

Công tử Bạc Liêu rất mê nghề võ. Vào nửa đầu 
thế kỷ 20, học võ là một cái mốt với nhận thức: học võ 
để nâng cao cái khí phách thượng võ của kẻ anh hào. 
Công tử Bạc Liêu không học võ Tây hay võ ta mà học 
võ Xiêm (Thái Lan). Ông ta đã cất công qua Xiêm 
mướn một ông thầy thượng hạng (tên gọi là Sỉ cô la - 
đây là tên do người biết chuyện kể lại, nhưng có lẽ 
được đọc tên không chính xác) về dạy cho mình và 
Tám Bò (em út Ba Huy). 

Có một câu chuyện do ông Tạ Việt Hoa, nguyên 
Phó Tổng Biên tập Báo Minh Hải, kể : “Nghe người ta 
kể lại : Để chứng minh thầy võ của mình là "độc 
chiêu”, Công tử Bạc Liêu đã tổ chức một võ đài tại 
Bạc Liêu rồi cho thầy mình thách đấu với Sáu Cườn g 
(Sáu Cường, một người rất to con, đặc biệt cặp chân 
rất dài. Bộ đá của Sáu Cường đã vang đanh khắp Nam 
kỳ và Campuchia, không ai đỡ nổi). Khi thượng đài, 
Sáu Cường khiêm tốn bái tổ theo nguyên tắc nhà võ, 
còn Šĩ cô la thì ngông nghênh, không bái tổ gì cả. Sáu 


70 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
JM' DA HU-QựUAl&giailloaj — Phan Trung Nghĩa 


Cường ra đòn đầu tiên bằng thế đá "danh bất hư 
truyền" khiến Sỉ cô la phải hạ đài sau đó. Tức khí vì 
nhục, Công tử Bạc Liêu đã cho tay em vây đánh Sáu 
Cường. Thế nhưng, một nhóm người Bạc Liêu chuộng 
nghĩa đã đứng ra bênh vực, giải vây cho Sáu Cường". 
Có một chuyện buồn cười: Công tử Bạc Liêu biết võ 
nhưng lại bị người khác đánh bể mặt. Câu chuyện này 
được nhà báo Hồng Hạnh viết như sau : 

Chuyện xảy ra vào lối thập niên 30... 

Công tử Bạc Liêu với thói phong lưu nhất hạng 
mà khi ra đường chỉ biết ngửa mệt nhìn trời mà bước, 
không thèm để ý tới ai. Chính vì thế nên xẩy ra mỘt vụ 
đụng độ. 

Số là ở Cân Thư cũng có một Công tử Cân Thơ 
tên gọi là Dương Văn Quảng. Đây cũng là một tay tứ 
đổ tường, ăn chơi có hạng. Ông này đã bỏ ra bạc ngàn 
Đông Dương để mua chiếc xe RenauH. Tình cờ, C ông 
tử Bạc Liêu và Công tử Cần Thơ đụng độ nhau giữa 
bạn ngày. Số là hôi đó, cầu Cái Răng chưa to lớn như 
bây giờ. Nó chí là một chiếc cầu sắt đủ cho một làn xe 


Chạy. Theo thông lệ, mỏi lần xe hai bên khi qua cầu 


71 


CÔNG TỪ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
——— TẾ và GIẢ HA  ——_—— PhanTrung Nghĩa 


phải nhìn trước ngó sau rồi mới qua, Đàng này cả hai 
chiếc xe của hai Công tử cứ thế mà bon bon chẳng ai 
thèm ngó ai, đến khi lên giữa câu mới chực nhìn ngó 
nhau. (Nghe nói xe của Công tử Cân Thơ đã lên 7 phẳn 
cầu còn xe của Công tử Bạc Liêu mới lên 3 phần). Thế 
nên Công tử Cân Thơ mới hầm hằm mớ cửa xe đòi đánh 
kẻ dám không nhường đường. Nói là làm, Công tử 
Quảng đã thoi vào mặt Công tử Bạc Liêu một phát. Là 
người có võ nhưng không biết căn cớ nào mà Ba Huy 
lãnh nguyên một nắm đấm. NẮm đấm ấy lại có chiếc cà 
rầ hợi xoàn nên nó ấn vào mặt Ba Huy đến tóe máu. 
Sau đó thì trở nên iớ:t chuyện, cò bói phải lập biên bản 
vì chẳng ai chịu quay lui xe, khiến cho àn tắc giao 
thông nguyên một ngày trời. Côn & tử Bạc Liêu đã kiện 
và Tòa xét xử kéo dài cả nằm trời. Cuối cùng, Công tử 
Cân Thơ phải nho người thân của mình có quen biết 
mang trầu .ượu xuống tận Bạc Liêu xin lỗi Trân gia 
nhờ xí xóa, với một câu - Nếu biết đó là Công tử Bạc 


kiêu, ông nội tôi còn không dám đánh ! 


72 


CÔNG TỪ BẠC LIÊU - Sự thật & giái thoại Phan Trung Nghĩa 
m—====—-'`..`._. 1". L.. 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU 


thăm ruộng bằng máy bay 


Vào những thập niên 30 - 40, Công tử Bạc Liêu 
không còn đi vào các sở điển bằng ngựa hoặc ghe hầu 
nữa mà ông đi bằng ca nô. Dân Bạc Liêu lúc bấy giờ 
gọI là tàu bay. Việc này là một sự kiện đặc biệt, Ba 
Huy đi đến đâu là tá điển ùn ùn kéo đến xem tới đó vì 
rằng "từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa thấy". Lúc ấy, 
phương tiện chủ yếu của các Bá hộ và đại điển chủ 
vẫn còn là ghe hầu và ngựa, rất ít người có xe hơi, vậy 
mà Công tử Bạc Liêu thì đi thăm ruộng bằng ca nô và 


trên nhà lớn có đến 2 chiếc xe "mu rùa" và một chiếc 
xe thể thao. Nghe nói, chiếc xe thể thao này lúc đó cá 
miễn Nam chỉ có 2 chiếc, một chiếc của Công tứ Bạc 
Liêu và một chiếc của... vua Bảo Đại. Thế nhưng, sự 
kiện thật sự làm chấn động Nam kỳ lục tỉnh là lúc 


73 


CÔNG TỪ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
—————— Tế TH Phấn Trưng Nghĩa 


Trần Trinh Huy đi thăm ruộng bởng máy bay. Chuyện 
Trần Trinh Huy mua máy bay, tờ báo Pháp ngữ là Le 
Courrler Salgonnais đã loan tin với nội dung : "Công tử 
Bạc Liêu mua máy bay và làm sân đáp trong điển của 
ông tại Cà Mau". Không chấn động cả nước sao được 
khi mà cả Việt Nam lúc đó chỉ có 2 người mua máy bay, 
đó là Ba Huy và... vua Bảo Đại. Đó là loại máy bay thể 
thao, Trần gia đã đặt hàng tại Pháp quốc. Có người nói 
rằng Ba Huy mua máy bay về rồi mướn phí công người 
Pháp lái, nhưng ông Ba Hòa, quản gia nhà Trần Trinh 
thì nói : Ba Huy tự lái và chỉ có mướn một thợ máy. 

Nếu ông Hòa nói đúng thì có lẽ Ba Huy học lái 
máy bay hồi lúc đi học bên Pháp. Có giai thoại rằng, 
sau khi Ba Huy đi thăm ruộng bằng máy bay thì ông 
huyện Kệ (một đại điển chủ của Bạc Liêu) cũng học 
đòi nên mướn máy bay Pháp chớ mình đi thăm ruộng. 
Khi máy bay lao lên không trung, ông huyện Kệ sợ 


la s% 


quá đến "†” trong quần. 

Có lẽ thông tin của ông Ba Hòa là đáng tin cậy, 
vì việc lái máy bay của Công tử Bạc Liêu đã gây nên 
nhiều chuyện buổn cười: Một lần đi thăm sở điển 
Vĩnh Châu, thấy bãi cát ven biển bằng phẳng, Công tử 
Bạc Liêu liền cho máy bay đáp xuống, ai đè cát lún, 


74 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


thế là máy bay chúi đầu xuống cát. Công từ Bạc Liêu 
suýt chết, chân bị thương nặng. Sau đó phải huy động 
trâu kéo máy bay lên, Lần khác, để lấy oai ở Bàu 
Sàng, Ba Huy huy động tá điển dọn mảnh ruộng 
ngang 2 công, dài 20 công rồi dùng trâu dậm bằng 
phẳng như sân banh để cho Ba Huy bày máy bay về 
đáp. Lần này, cũng xáy ra tại nạn. máy bay gãy cánh, 
Ba Huy suýt bỏ mạng. Tá điển ở Bàu Sàng, chưa bao 
giờ nhìn thấy máy bay, giờ nghe nói máy bay về, được 
tận mắt chứng kiến. lại có thể sờ mó được thì ùn ùn 
kéo đi xem, dân ở mấy xã khác cũng kéo đến. 

Có một câu chuyện dân gian truyền miệng rằng : 
Một lần bay qua thăm điền Rạch Giá, Công tứ Bạc 
Liêu hứng chí bay ra biển Hà Tiên chơi, cứ bay miết 
cho đến khi nhìn kim báo xăng đã không còn nhiên 
liệu, buộc lòng Ba Huy phải đáp khẩn cấp. Xuống đất, 
ra khỏi máy bay thấy người bâu đến nói "xí xô xí xào”, 
Ba Huy hoảng hốt biết mình đã bay lọt tận nước ngoài. 
Sau đó thì biết được máy bay đáp ở nước Xiêm La 
(Thái Lan). Trần Trinh Huy bị Nhà nước Xiêm bắt giữ 
và phạt 200 ngàn gia lúa. Ông Hội đồng Trạch phải 
chớ một đoàn ghe chài lúa thật dài qua tận Xiêm để 
chuộc quí tử về ! 1! 


75 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Các bà vợ của 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU 


Trần Trinh Huy là một con người tràn trể sinh 
lực, cộng thêm sự giàu có tột bậc đã khoác lên nguời 
Ba Huy cái nét quí phát, sang trọng. 

Ngoài người vợ chính thức là bà Ngô Thị Đen 
(mất năm ]973) thì Công tử Bạc Liêu còn thêm mấy 
bà vợ không chính thức nữa. Nói là không chính thức 
chớ con cái của họ sau này được Trần gia thừa nhận. 
Người vợ không chính thức đầu tiên là bà vợ đầm, 
Trần Trinh Huy lấy được khi du học bên Pháp. Bà vợ 
này ở với Ba Huy có một đứa con sau này là phi công. 
Bà đầm có sang Việt Nam ở trong nhà lớn một thời 
gian. Nghe nói có lần bà ta lên lầu thì té trật chân. Dân 
Bạc Liêu thời đó đồn ầm lên rằng, bà đầm lên lầu bắt 


76 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU . sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
——————— TC * “ế _ —__— — PẪẩnTrungNghja 


8äp một ông già râu tóc trắng phếu, mở miệng rộng 
hoác, cười sang sảng, bà đầm hoả ng hốt rồi té. Họ còn 
cho rằng đó là ông Thần Tài thật lớn của Trần gia. 

Người đời còn thêu đệt thêm một câu chuyện 
nữa không biết rằng có hay không như sau : 

Ba Huy mở tiệc đãi bạn ở Sài Gòn về chơi, trong 
mâm có một món mắm kho, bà đầm nhìn thấ 
mình và bảo rằng: 


YrỒi rùng 


- Không thể nào ăn được cái món mọi rợ này, 

Ba Huy nghe thì tức giận, tát cho cô vợ đầm một 
cái, sau đó thì đuổi về Pháp. Chính bà vợ đầm này đã 
góp phần nâng vị thế của Ba Huy trong giới quí phái 
và giới ăn chơi ở Sài Gòn, lục tỉnh. Thời đó, bọn Tây 
thực dân rất khinh rẻ người Việt, họ gọi ta là bọn A- 
na-mít. Không khi nào họ đem con gá cho người Việt. 
Vậy mà Ba Huy thì "với" được một cô vợ Tây, nghe 
đâu cũng là gia đình trâm anh thế phiệt. 

Người vợ không chính thức thứ hai mà đến bây 
Biờ hậu duệ họ Trần cũng không nhớ được tên, chỉ 
biết rằng bà nà y ở với Ba Huy sinh được hai người con, 
một trai một gái là Hiếu và Thảo, Thảo sau lấy chồng 
là Chánh án Tòa án tỉnh Biên Hòa (chế độ cũ). Người 


77 


CÔNG TỦ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 
nh ——-.-_-...6.....ÀA.... 


zợ không chính thức thứ ba thì sinh ra 2 người con đặt 
tên là Nhân và Đức. Và người vợ không chính thức 
sau cùng ở với Ba Huy đến khi ông xuôi tay nhắm 
mắt; sinh được 4 người con, hai trai hai gái tên là : 
Hoàn, Toàn, Trinh, Nữ. Bà này tên là Ba, nhỏ hơn Ba 
Huy đến suýt soát 40 tuổi. Sau khi Trần Trinh Huy qua 
đời, gia đình bà bán nhà ra Vũng Tàu ở rồi mở nhà 
hàng hải sản, sinh sống tới ngày nay. Những người 
trong gia đình Trần Trinh, trong đó có Phan Kim 
Khánh nói rằng, bà vợ út của Trần Trinh Huy là cực 
kỳ xinh đẹp. Và họ kể rằng chuyện bà Ba về ở với 
Công tử Bạc Liêu cũng là một câu chuyện ly kỳ. 

Đó là vào khoảng đầu thập niên 60, một buổi 
chiều, Trần Trinh Huy đứng trên ban công ngôi biệt 
thự của mình ở Sài Gòn để hóng gió thì chợt thấy một 
người con gái gánh nước đi ngang. Nhìn kỹ, tâm thần 
Ba Huy bấn loạn, ở đâu mà có một nàng tiên mày ngài 
mắt phượng xuất hiện thế này ? Ba Huy hỏi người nhà 
và được biết, đó là một cô gái gánh nước mướn trong 
khu phố, là con gái thứ ba của ông già vá vỏ xe đạp ở 
đầu đường. Lúc này, Trần Trinh Huy đã hơn 60 tuổi 
rồi. Một bữa, Ba Huy đến trực tiếp gặp ông già vá vỏ 


78 


CÔNG TỬ BÁC LIÊU - sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


X€ rồi nói thẳng : 

- Tôi thích con gái của Ông, nếu ông gả cho tôi, 
tôi sẽ cho ông một căn phố lầu... 

Ông già vá vỏ xe vỀ suy nghĩ nhiều đêm. Căn 
phố lầu là chuyện cả đời ông không đám mơ ước, 
Công tử Bạc Liêu tuy già nhưng cẩ Sài Gòn nầy ai mà 
không biết ông ta 8làu, nếu gá con gái cho ông ta thì 
đời nó sẽ sướng hơn nhiều, sẽ vĩnh viễn đị qua cái 
cảnh oằn lưng gánh nước mướn. Thế là ông đông ý, 
Công tử Bạc Liêu liên kêu người làm khế ước cho ông 
một căn phố lầu như đã hứa. 

Trong các bà vợ không chính thức của Công tử 
Bạc Liêu, có một bà vốn là vợ của một bác vật (kỹ sự). 
Ảnh này vốn là bạn thân của Ba Huy, hai người cùng 
du học ở Pháp, từng siao hảo với nhau nhiều năm. Thế 
mà Công tử Bạc Liêu lại "đổ lọp" vợ bạn, Nhà bác vật 
biết được liền kêu Ba Huy đến giao vợ. Vì thế mà 
đương thời người Bạc Liêu chê bai Công tử Bạc Liêu 
rất dữ. Họ khen Phan Kim Cân hào hiệp bao nhiêu thì 
họ chê Công tử Bạc Liêu bất nghĩa bấy nhiêu... 


79 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Nhân tình nhân ngãi của 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU 


Trên đây mới chỉ là sơ bộ các bà vợ chính thức 
hoặc không chính thức của Công tử Bạc Liêu, còn 
nhân tình nhân ngãi của Ba Huy thì có trời mới biết 
hết (1). Có lần, Trần Trình Huy cỡi ngựa ra sở điển Cổ 
Cò (huyện Mỹ Xuyên, nh Sóc Trăng ngày nay), một 
ông già dẫn đến một đứa bé mặt mày bám trợn giếng 
thằng cha... Ba Huy, rồi lột khăn xá Công tử Bạc Liêu 
và thưa : 

- Bẩm cậu Ba, hôm nay con dẫn cháu ngoại con 
đến ra mắt cậu Ba. 

Trân Trình Huy hỏi : 

- Nó là ai ? 

Ông già thưa : 

- Bẩm, nó là con của cậu Ba. 


80 


Vợ chồng ông Lâm Văn Lai, gọi Công tử Bạc Liêu 
bằng cậu ruột, bên bàn thờ Trần Trinh Trạch 


Một trong những dãy phố ở thị xã Bạc Liêu do 
Trần Trinh Trạch xây dựng hồi nửa thế kỷ 20 


Di ảnh bà 

Ngô Thị Đen 

(vợ chính thức 
của Công tử 
Bạc Liêu) - 

khắc trên bia mộ 


Người thứ nhất từ 

trái qua là đại điền chủ 
Ngô Phong Điều 

(tức Hội đồng Điều), 
mất năm 1962, anh vợ 
của Công tử Bạc Liêu 


Ông Phan Kim Cân, nhân sĩ yêu nước 
và là rể của Trần Trinh Trạch 


nẹ!1 oèg Buọs uøa - @uL uEu | IEI4 ỆA 0ud uọtg uệIG 
Buọnp eq gôu 20B Iở\ 9| gỏ) (que enIB euu) ÁnH dul41 ue11 nẹi] 6g âm 6uọO 89 uọ| ệÚN 


_ 


Một trong những biệt thự của ông Trạch 


Ông Phan Kim Khánh, cháu ngoại của Trần Trinh Trạch, 
người Bạc Liêu gọi là công tử Khánh 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Trần Trinh Huy ngồi thừ ra, cố nhớ nhưng cũng 
không sao nhớ được. Ông già bèn kể : 

- Năm kia, cậu Ba đi cúng đình ở Hòa Tú, trưa 
nắng, cậu Ba ghé nhà con ở mé sông uống nước, cậu 
Ba thấy con gái con, cậu Ba kêu "gả" cho cậu Ba thì 
cậu Ba bãi số nợ con hỏi ở nhà lầu và cho thêm một 
trăm năm chục gia lúa. Sau đó thì con gấi con có thai... 

Trân Trinh Huy lại ngồi thừ ra, lại nặn óc cố nhớ 
và lại không thể nhớ nổi nó nằm ở khoảng nào trong 
trăm ngàn cuộc vui của kể phong tình. Thế nhưng, vốn 
tánh dễ dãi, phóng khoáng, Ba Huy gọi tằng khao cho 
ông lão một khoản tiền tương đương với 500 gia lúa và 
mua cho thằng bé một chiếc xe đạp rồi dặn dò : 

- Về cho nó đi học, khi nào khó khăn thì lên tìm tôi... 

Một bà cụ quê ở Bàu Sàng, đã từng là nạn nhân 
của những cuộc trăng gió của Trần Trinh Huy, khi 
người viết tập sách viết những dòng này thì cụ đã qua 
đời cách đây gần một năm. Bà đã kể về thói chơi gái 
của Công tử Bạc Liêu. Năm đó, khi từ Bạc Liêu vào 
nhà lầu để kiểm tra việc thu lúa ở sở điển Bàu Sàng. 
Lúc ngồi trên ghe hầu ngắm cảnh, Ba Huy chợt thấy 
một cô gái nhan sắc mặn mòi đang ngồi giặt áo dưới 


81 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
T————— M1 6U NI Lan Trung Nghĩa 


- bến sông. Hỏi ra, biết được đó là cô S. con của ông 
HD. là tá điển của mình. Đến nhà lầu, Trần Trinh Huy 
gọi tằng khạo Tưiên bảo: 

- Mầy qua nhà ông HD. nói với ổng cho cậu Ba 
mượn con S. về nhà lầu nấu cơm một đêm. 

Nhận được tin, ông cảm thấy như sét đánh ngang 
mày, ông thừa biết chuyện "nấu cơm" của Ba Huy là 
chuyện gì. Rồi ông dậm cẳng kêu trời. Thế nhưng, 
ông đang mướn gần 1.000 công đất của ông Hội, nhà 
cửa ông cất trên đất đai ông Hội... nếu không cho con 
qua, chắc chắn ông Hội đồng Ba sẽ đuổi ông đi khỏi 
điền Bàu Sàng. Đi thì biết trôi nổi về đâu, rồi cả nhà 
sẽ lâm vào cảnh khổ, thôi thì đành lấy đời trong trắng 
con gái để cứu cả nhà. Vợ chồng ông gạt nước mắt 
nhìn con gái thơ ngây, bé bỏng của ông theo tầng khao 
Tư về nhà lầu. Đêm đó, Công tử Bạc Liêu giở trò, cô S 
vì quá nhỏ nên ngất xỉu. Trần Trinh Huy hoảng hốt, 
nửa đêm sai tằng khao Tư chở cô S. về trả, rồi cho 80 
đồng với lời đặn : 

- Kêu ông HD. chở nó đi trị bệnh. 

Tám mươi đồng lúc ấy trị giá bằng 400 gia lúa. 

Sau đó, chuyện này vỡ lẽ ra, tá điển ở Bàu Sàng 


82 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


ai cũng biết. Người ta bảo: Công tử Bạc Liêu cũng 
chẳng phải là trang mã thượng anh hào hay bậc phong 
lưu tao nhã, cũng là cùng một "giuộc" với bọn cường 
hào địa chủ đương thời, dùng tiên tài, quyền lực để 
làm nhục tá điền. 

Vào khoảng năm 1940, trong các địp lễ cúng Kỳ 
yên, Trần Trính Huy đã mở một cuộc thi với tên gọi 
"Đấu xảo sắc đẹp". Đây có lẽ là một trong những cuộc - 
thi hoa hậu sớm nhất ở đồng bằng sông Cửu Long (2). 
Ba Huy treo giải thưởng khá cao, người trúng giải có 
thể được tặng một khoản tiền mua được cả trăm gia 
lúa hay hiện vật là một chiếc kiểng vàng... Vì thế, nó 
có sức qui tụ gần như tất cả gái đẹp ở điền Bàu Sàng. 
Trần Trinh Huy làm chủ khảo, các tăng khao, hương 
ấp nằm trong Ban giám khảo. Trong dãy nhà ngang 
của nhà lầu - nơi tổ chức cuộc thi - Ba Huy ngồi giữa, 
các thành viên Ban Giám khảo ngồi hai bên. Từng 
cặp hai cô gái đi chầm chậm đứng trước mặt Trần 
Trinh Huy để ông ta chấm điểm. Sau 2 - 3 vòng tuyển, 
Ba Huy chọn ra một cô gái đẹp nhất để trao giải. Nghe 
nói, cũng có chọn "Á hậu". Dân Bàu Sàng kỳ cựu đến 
giờ vẫn còn nhớ tên những "Hoa hậu" của sở điển Bàu 


83 


CÔNG TỪ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
vi u!UĐACLIEU-Šựđậfđgiathai  —- PhanTrung Nghĩa 


Sàng thời ấy như : bà D., bà B., bà Bảy D., bà M. R 
(người Khơme), bà T., bà Th. (con tằng khao Hai)... 
Sau đó, bằng những thủ đoạn quyền lực và tiễn của, 
những cánh hoa đồng nội tươi tắn ấy đều rơi lả tả dưới 
tay Công tử Bạc Liêu. Trong số đó Ba Huy thương 
nhất là bà Bảy D. Tuy không có dẫn về nhà lớn, nhưng 
Ba Huy xem bà Bảy D. như vợ bé. Mỗi lân vô điển, 
ông ta đều gọi bà Bảy D. đến. Đặc biệt, những lúc đi 
lễ ở bên tháp Vĩnh Hưng, Ba Huy đều kêu bà xuống 
che hầu đi chơi. Bà D. ở với Ba Huy sinh được một đứa 
con trai. Để kỷ niệm những cuộc ân ái qua những lần 
đi Vĩnh Hưng, bà D. đặt con tên Hưng. Mỗi tháng, 
Trần Trinh Huy đều cấp cho bà D. 5 đồng để nuôi con. 
Bài về Nọc Nạng nói: "Lúa thời đồng hai" vào năm 
1928, thế nhưng sau cuộc khủng hoảng ở châu Âu, lúa 
xuống giá chỉ còn 2 - 3 cắc một gia, thế nên 5 đồng mà 
Ba Huy cấp cho bà D. nuôi con mua đến 25 gia lúa. 
Đây coi như là một khoản chu cấp hào phóng. 

Đứa con của bà D. lên 7 tuổi thì té sông chết. 

Chính điều này đã làm cho Trân Trinh Huy giận, 
nên bỏ bà D. bơ vơ, sau đó bà đi lấy chồng là ông H. 
thợ may, rồi bệnh chết. 


84 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
————== GỐ hi Phân Trung Nghĩa 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU 
ăn chơi ở Sài Gòn 


Chuyện ăn chơi ở Bạc Liêu, ở điển Bàu Sàng mà 
tôi kể trên là chuyện nhỏ. Nó chỉ có tác dụng giúp 
Công tử Bạc Liêu giải sầu trong lúc Trần Trinh Trạch 
bắt Ba Huy ở cái nơi "khỉ ho cò gáy ". Và những cuộc 
ăn chơi thật sự, mới làm nên cái danh tánh Công tử 
Bạc Liêu nức tiếng Nam kỳ, một người "ngon" nhất 
Nam bộ, là những cuộc truy hoan tại Sài Gòn và lục 
tỉnh. 

Hậu duệ dòng họ Trần Trinh và các sách báo nói 
rằng, Công tử Bạc Liêu là một con người "lãng du quí 
tộc”. Lúc ở Sài Gòn, khi lên Đà Lạt, lúc lại sang Thái 
Lan hoặc qua Pháp... Ở đâu có Công tử Bạc Liêu đến 
là nổ ra những cuộc truy hoan, trụy lạc và những màn 


85 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
—— VU NjẾ gi Phan Trung Nghĩa 


kết giao của tầng lớp quí tệ. 

Mỗi lần từ Bạc Liêu ra đi là Công tử Bạc Liêu 
ngồi trên một chiếc xe cáu cạnh, có xốp-phơ lái. Lưng 
túi bao giờ cũng đây ắp giấy bạc bộ lư, bạc con công... 
Chuyện tiền nong không làm cho Công tử Bạc Liêu 
bận tâm lắm. Thiếu, thì ra Chợ Lớn lấy tiền từ các 
chệt chành (những người Minh Hương cất kho lớn để 
buôn bán, dự trữ lúa gạo) mà hàng năm đều có làm 
ăn, mua bán với Trần gia. Đã nhiều lần Trần Trinh 
Trạch lên tận Sài Gòn truy bắt, rây la Ba Huy về tội 
thụt két Trần gia. Thế nhưng đâu cũng vào đó. Có lần, 
Trân Trinh Trạch phải xuất nhiều khoắn tiền rất lớn 
để trả nợ thua bạc cho Ba Huy, bởi nếu không, Ba Huy 
đọa bỏ nhà đi. 

Năm 1930, thương cảng Sài Gòn vô cùng sầm 
uất. Dân Ba Tàu ở Chợ Lớn xuống Hậu Giang mua đất 
cất chành để thu mua lúa gạo, rồi đầu tư mạnh vào 
việc xây dựng nhà máy xay xát. Năm 1931, tỉnh Bạc 
Liêu có 21 nhà máy. Lúa gạo cứ chở về Sài Gòn nườm 
nượp. Người ta tính mỗi ngày có đến 3.000 chiếc ghe 
chài đưa lúa gạo từ miễn Tây về. Sài Gòn, ngoài 
nhiệm vụ trung tâm buôn bán lúa gạo, còn là trung 


86 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


tâm cung ứng hàng hóz cho trong Nam lẫn ngoài Bắc 
và một khối lượng lớn được xuất qua Campuchia... 
Nền kinh tế tư bản, nền văn hóa thực dân đã qui định 
và xây dựng Sài Gòn thành hòn ngọc Viễn Đông theo 
hai nghĩa : vừa là trung tâm kinh tế vừa là trung tâm ăn 
chơi. Trong sách "Đất Gia Định xưa" của Sơn Nam ghi : 
"Chợ Lớn ban đêm, ở đường nay là đường Phùng 
Hưng, xưa gọi là Đèn năm ngọn, ồn ào đến khi mặt 
trời mọc. Giới thương gia tụ tập để ấn định giá thị 
trường, làm áp phe qua lại. Thường là tư sản người 
Hoa mời mọc quan chức Pháp và người Việt để thết 
đãi đền ơn. Bọn giàu mướn phòng ăn riêng, ca nhì 
riêng. Đây là ca nhi do bọn buôn hương bán phấn nhà 
nghề mua đứt từ thuở bé, tập luyện lần hồi để làm gái. 
Quan chức người Pháp, người Việt tha hồ hút á phiện, 
rượu sâm banh, cờ bạc... Lính cảnh sát, nhân viên 
thuế quan... đễ làm giàu vì ăn hối lộ của những người 
Hoa hoạt động kinh doanh, ít nhiều gì cũng bất hợp 
pháp...”. 

Mấy nét chấm phá trên, cho thấy bối cảnh Sài 
Gòn vào thập niên 30 vừa là đất làm ăn nhưng cũng là 
đất ăn chơi trụy lạc. Hàng loạt các cơ sở dịch vụ giải trí 


'87 


CÔNG TỪ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
——————— + 5 1 ¡HA [rUNG Nghĩa 


ra đời. Về cờ bạc, nổi tiếng bởi qui mô nhất nước nhự 
Đại thế giới; còn các nhà hàng khách sạn nổi tiếng 
như: Soái Kình Lâm, Nguyệt Tiên Cung, Bát Đạt hay 
Continental, Majestic... Ở đó có "Nhất dạ đế vương", 
có vũ trường với cave là gái bao, hay điếm hạng sang 
mà văn hóa thực dân vừa "ban tặng” cho một nước còn 
nửa phong kiến... Đó là mảnh đất sống phì nhiêu của 
những kẻ ham thích ăn chơi như nhóm Công tử Bạc 
Liều. 

Thói quen của Công tử Bạc Liêu khi đi Sài Gòn 
là ít khi ở ngôi biệt thự của Trần gia mà vào một trong 
những khách sạn sang đã nêu trên. Và sau đó là những 
cuộc ăn chơi nổ trời diễn ra. Trần Trinh Huy lặn ngụp 
trong những bàn tiệc với rượu sâm banh và sau đó thì 
nhảy đầm, rồi tỉ tê mây gió với gái nhảy, điểm hạng 
sang trong khách sạn hoặc dẫn nhau đi Đà Lạt, Cấp... 
Buồn nữa thì Ba Huy đi đánh bài. Cái máu mê cờ bạc 
của Ba Huy cũng khá đậm đặc. Trong sách "Bạc Liêu 
xưa và nay " củúa Huỳnh Minh nói rằng, nhóm Công tử 
Bạc Liêu có người dám đánh một cây bài 30.000 
đồng. Cây bài ấy chính là của Công tử Bạc Liêu - 
Trần Trinh Huy. Đó là cái dạo Ba Huy vào Đại thế 


88 


CÔNG TỪ BẠC LIỀU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
cu vÐJvLtUcQVi@Lắägiaioai —— Phan Trung Nghĩa 


ra đời. Về cờ bạc, nổi tiếng bởi qui mô nhất nước như 
Đại thế giới; còn các nhà hàng khách sạn nổi tiếng 
như: Soái Kình Lâm, Nguyệt Tiên Cung, Bát Đạt hay 
Continental, Majestic... Ở đó có "Nhất dạ đế vương", 
có vũ trường với cave là gái bao, hay điếm hạng sang 
mà văn hóa thực dân vừa "ban tặng" cho một nước còn 
nửa phong kiến... Đó là mảnh đất sống phì nhiều của 
những kẻ ham thích ăn chơi như nhóm Công tử Bạc 
Liêu. 

Thói quen của Công tử Bạc Liêu khi đi Sài Gòn 
là ít khi ở ngôi biệt thự của Trần gia mà vào một trong 
những khách sạn sang đã nêu trên. Và sau đó là nhữn 8 
cuộc ăn chơi nổ trời diễn ra. Trần Trinh Huy lặn ngụp 
trong những bàn tiệc với rượu sâm banh và sau đó thì 
nhảy đầm, rồi tỈ tê mây gió với gái nhảy, điểm hạng 
sang trong khách sạn hoặc dẫn nhau đi Đà Lạt, Cấp... 
Buồn nữa thì Ba Huy đi đánh bài. Cái máu mê cờ bạc 
của Ba Huy cũng khá đậm đặc. Trong sách "Bạc Liêu 
xưa và nay ” của Huỳnh Minh nói rằng, nhóm Công tử 
Bạc Liêu có người dám đánh một cây bài 30.000 
đồng. Cây bài ấy chính là của Công tử Bạc Liêu - 
Trần Trinh Huy. Đó là cái dạo Ba Huy vào Đại thế 


88 


CÔNG TỪ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


giới đánh bài. Hôm đó, trên chiếu bạc có một người 
đàn bà trẻ, cực kỳ sang trọng và xinh đẹp. Có báo viết 
rằng người đàn bà đó là cô Ba Trà, tên thật là Trần 
Ngọc Trà, người làng Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh 
Long An. Do hoàn cảnh nghèo, 14 tuổi bị mẹ gả cho 
Tây, rồi trở thành gái làng chơi hạng sang. Qua nhiều 
vòng tay đàn ông, son phấn và cuộc sống nhung lụa đã 
biến cô Ba Trà thành một phụ nữ tuyệt sắc. Có báo lại 
viết rằng : Cô Ba Trà là hoa khôi Nam kỳ. Nhưng dù gì 
thì học giả Vương Hồng Sển đã viết về người đàn bà 
này như sau : Thưa cô Ba, trong mắt tôi, trong hồn tôi, 
đối với tôi, cô vẫn luôn luôn, vẫn là một người đẹp 
khuynh quốc, khuynh thành...". Đúng là nhan sắc cô 
Ba Trà như bùa mê ngãi lú, làm sạt nghiệp không biết 
bao nhiêu người, đổi chồng như thay áo, cờ bạc thâu 
đêm. Sau này, Lương Mái Chín, một triệu phú nổi 
tiếng ở Chợ Lớn, sáng lập ra Nguyệt Tiên Cung cưới 
cô làm vợ. Công tử Bạc Liêu đâm mê mẩn người đàn 
bà này. 

Để gây ấn tượng cho người đàn bà đẹp, Công tử 
Bạc Liêu quyết định đánh một ván bài 30.000 đồng. 
Nên nhớ hồi đó lúa chỉ 1,7 đồng một gia, lương Thống 


89 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 
CẢ Ô- VU ẨgMQAj Phan Trung Nghĩa 


__. đốc Nam kỳ chưa tới 3.000 đồng một tháng. Khi Công 
tử Bạc Liêu đập xấp tiền xuống chiếu bạc, các con 
bạc lẫn tài phán đều sững sờ. Cái "đập tay " ấy còn 
nặng hơn búa tạ, nó lập kỷ lục trong nghề cờ bạc ở 
Chợ Lớn, nó lột trần toàn bộ tính cách của Công tử 
Bạc Liêu, nó làm chấn động giới cờ bạc Sài Gòn. Cây 
bài đã làm cho Sáu Ngọ quan tâm đặc biệt (Sáu Ngọ 
có mẹ người Hoa, cha người da màu lai Pháp, nhập 
quốc tịch Pháp. Năm 1930 trở về trước, Sáu Ngọ là 
vua sòng bạc, là chủ của toàn bộ các sòng bạc ở Chợ 
Lớn và Đại thế giới. Tiền thu sòng bạc lên đến 2.5 
triệu mỗi năm). Sau khi tìm hiểu, Sáu Ngọ liên kết 
giao với Trần Trinh Huy. Chẳng những thế, ông ta còn 
làm mối cô Ba Trà cho Ba Huy. Kết giao với Ba Huy, 
Sáu Ngọ có một cái lợi, hễ sòng bạc nào có Trần Trinh 
Huy thì sẽ đánh cực to và như thế thì Sáu Ngọ đắc lợi. 


90 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
——— VAN gi Họ Phan Trung Nghĩa 


Hắc Công tử và Bạch Công tử 
với giai thoại đốt tiền 


Lúc bấy giờ, trong giới làng chơi nổi lên một 
nhân vật, đó là Phước Gcorges. Phước người Mỹ Tho, 
con trai ông Đốc phủ sứ tên Sảng. Gia thế của Phước 
cũng cực kỳ quyền uy và giàu có ở miệt Tiền Giang. 
Phước từng du học bên Pháp và vô dân Tây (nhập 
quốc tịch Pháp). Khi qua Tây học, Phước chỉ ăn chơi 
và sai một người thân tín học thay thế mình, người đó 
sau này thành Đốc phủ sứ. Phước rất rộng rãi, có thứ gì 
dù quí giá đến mấy hễ ai dám xin thì Phước đám chọ 
và là một con người ăn chơi nổi tiếng đương thời. 
Phước lập ra gánh hát cải lương Phước Chương nối 
tiếng và chọn cô đào tài sắc vẹn toàn là cô Phùng Há 
(bây giờ là Nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há), làm đào 


91 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


chánh. Vợ Phước sau này là danh ca Sáu Ngọc Sương 
nổi tiếng một thời. Phước chết vào năm 1954 vì bệnh. 
Giới ăn chơi lúc bấy giờ đặt cho Phước là Bạch Công tử 
(vì da trắng) để phân biệt với Hắc Công tử Trần Trinh 
Huy. Và họ còn cho rằng, đệ nhất phong lưu ở Sài Gòn 
lục tỉnh chỉ có hai người, Bạch Công tử hùng cứ ở Mỹ 
Tho và Hắc Công tử ở Bạc Liêu. Chính lời đồn đại này 
đã làm cho hai Công tử trở nên kỳ phùng địch thủ. Họ 
kết giao với nhau nhưng đồng thời lại "vờn” nhau, chơi 
khăm nhau, xem ai đáng mặt anh hào. 

Bạch Công tử cũng là một kẻ có máu mê cờ bạc, đã 
từng la cà ở Đại thế giới và các sòng bài ở Chợ Lớn. Vì thế, 
ông ta cũng quen biết cô Ba Trà và sắc đẹp như bùa mê 
ngãi lú của cô Ba Trà cũng đã từng iàm xao xuyến tâm 
hồn Bạch Công tử. Tác giả Nguyễn Thiện viết: 

“Đang lúc cô Ba Trà thua bài sạch túi, ông trưởng 
giả lớn tuổi chưa kịp cung phụng tiền bạc tiếp để vừa 
lòng mỹ nhân, Bạch Công tử lù lù lái xe lạt nhà cô Ba Trà 
rủ xuống Cần Thơ ăn cá cháy và đánh bài gỡ gạc. 

Hai người vừa xuống đến quán Bungalow' ở Cần 
Thơ, máy xe chưa nguội thì chiếc Sport tám máy của 
Hắc Công tử cũng vừa trờ tới, thắng cái két... Cả hai 


92 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
VNGIVÖAVLIEU-ogiHl&giahoaji  - Phan Trung Nghĩa 


lâm vào cảnh khó xử, việc chiếm được mỹ nhân chỉ còn 
cậy vào tài chỉnh phục của bản thân mình. Cả ba cùng 
đưa nhau vào khách sạn. Bạch Công tử lột chiếc cà rá 
hột xoàn trị giá 3.000 đồng vào thời đó để trên bàn 
trước khi vào phòng tắm. Lúc trở ra, thấy cô Ba Trà 
đec thử nó trên tay, Bạch Công tử liên lên tiếng tặng 
luôn...". "Sau đó, Hắc Công tử đã mua tặng cô Ba Trà 
một chiếc nhẫn trị giá gấp đôi... ". 

Hắc Công tử tốn không biết bao nhiêu tiền của lo 
cho cô Ba Trà đánh bạc. Ông tỏ ra là một người cực kỳ 
phong lưu, tao nhã và vô cùng hào phóng... Do đó, 
trong cuộc tình tay ba ấy, Công tử Bạc Liêu là người 
chiến thắng. 

Một bận, gánh hát cải lượng Phước Chương của 
Bạch Công tử về Sóc Trăng hát. Bạch Công tử liền 
mời Hắc Công tử lên xem. Văn hát, Bạch Công tử tổ 
chức ăn nhậu với Hắc Công tử, nghe đôn sòng nhậu có 
cả nghệ sĩ Phùng Há và cô Ba Trà. Đang nhậu, một 
người nào đó (có người đồn là nghệ sĩ Phùng Há) đánh 
rơi một đồ vật đưới gầm bàn rồi cúi xuống mò tìm 
trong bóng tối. Thấy vậy, Bạch Công tử liền móc tờ 
giấy con công (năm đông) đốt làm đuốc soi cho tìm 


93 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 
———— CS ý —_PhâRTruNgNghĩa 


vật đánh rớt. Với # chơi khăm và cũng để "giật lẹ" 
trước hai người đẹp, Hắc Công tử liền bật hột quẹt đốt 
tờ giấy bộ lư (100 đồng) cũ ng để làm đuốc (thuở ấy ai 
mà có tờ giấy bạc bộ lư là đã bị "lính kín" theo dõi), 
Sáng hôm sau, cả châu thành Sóc Trăng đôn ầm lên 
rằng "Công tử Bạc Liêu đốt tiền", và nó lan mãi ra 
thành một giai thoại đến ngày nay. 

Bị bẽ mặt, nhưng Bạch Công tử không dám nói 
8ì, bởi có hai người đẹp trước mặt, ông ta liền nói nhỏ 
với Hắc Công tử: 

Nếu "moa" muốn thi thế chứng tỏ anh hào, thì 
"toa" và "moa" mỗi người cân một ký đậu xanh, một 
ký đường rồi dùng tiền làm củi đốt nấu chè... 

Đường đường là một trang nam nhi mã thượng 
há phải sợ ai, Hắc Công tử liền nghênh chiến. 

Tương truyền cuộc thi ấy diễn ra tại nhà lớn của 
Trần gia, nằm cạnh bờ sông Bạc Liêu. Để xứng danh 
Công tử Bạc Liêu là một người phong lưu, Trần Trinh 
Huy đã cho trang hoàng nhà lớn với đèn hoa rực rỡ rồi 
trải thảm từ đại sảnh ra tận cầu tầu bờ sông. Sau đó, 
ông huy động rất nhiều con gái đẹp mà Ba Huy tuyển 
được từ các cuộc "đấu xảo sắ c đẹp” ở các sở điển về, 


94 


CÔNG TỪ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
—————————“ —“ ——_ _ _ PhanTrungNghĩa 


rồi bố trí cầm hoa đứng dọc lối đi từ cầu tàu cho tới cửa 
nhà lớn để đón Bạch Công tử. 

Hồi đó, đường xe từ Sài Gòn xuống Bạc Liêu đã 
thông thương nhưng Bạch Công tử không đi xe mà đi 
ghe hầu từ sông Hậu xuống Bãi Xàu, Cổ Cò, Vàm 
Lẽo để vào châu thành Bạc Liêu. Bạch Công tử lên bờ 
với một người hầu đi sau lưng quảy một bao cà roòn 
tiền giấy. 

Sau đó, tại đại sánh nhà lớn của Trần gia, cả hai 
công tử của hai miệt Mỹ Tho và Bạc Liêu "vờn" nhau 
để giành một thứ danh tiếng hão bằng cách đốt tiền 
nấu chè. Cái thứ lửa của tiền giấy thì rất kém nhiệt, nó 
cứ cháy riu riu, vì thế họ nấu chè rất lâu trong sự căng 
thẳng của rất nhiều người chứng kiến. Trán ai cũng rịn 
mồ hôi hột, nhất là những người trong gia đình họ 
Trần. Cuối cùng, cái gì sẽ đến cũng đã đến, nồi chè 
của Bạch Công tử sôi trước, Hắc Công tử đành thua 
cuộc. Nhưng Ba Huy nói rằng ông ta thua trong danh 
dự, thực tế nó đã tạo ra một kỳ tích cho ông về danh 
tiếng quăng tiển qua cửa sổ, 

Tuy thế, Trần Trinh Huy cũng để sự ấm ức trong 
lòng và chờ địp trả thù. Và cái dịp trả thù ấy đã đến. 


95 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Đó là lúc Bạch Công tử mời Hắc Công tử lên Sài “?òn 
chơi. Bạch Công tử có một bà vợ bé rất đẹp, Ba Huy 
quyết chơi khăm. Sau mấy ngày la cà ăn nhậu ở các vũ 
trường, đánh bạc ở Đại thế giới... Ba Huy lập kế, bảo tài 
xế riêng của mình viết mạo lá thư của người nhà nói 
rằng : "Ông già đau nặng, về gấp... ", rôi mang đến trước 
mặt cả hai Công tử để báo tin. Vịn vô cớ ấy, trước mặt 
Bạch Công tử, Ba Huy làm ra vẻ lo lắng rồi nói : 

- "Toa” ở lại chơi chờ "moa", "moa" về xem ông 
già ra sao rồi lên liền, chúng ta tiếp tục cuộc vui. 

Cả tin, Bạch Công tử đồng ý. 

Trần Trinh Huy về đến Mỹ Tho, chẳng biết òn Ï, 
tò tý thế nào mà rước đư;s vợ của Bạch Công tử đi 
chơi. Ba Huy nói với tài xế : "Mây chạy tuốt xuống 
Sóc Trăng cho tao, chớ ở Cần Thơ chơi thế nào thằng 
Phước Georges nó cũng tìm gặp... ". 

Sau mấy ngày chờ đợi không thấy Ba Huy lên, 
Bạch Công tử liền bắn tin theo xe đò Ưng Ký về Bạc 
Liêu và biết được Trần Trinh Huy chưa về thì bán tín 
bán nghi, sau đó thì giật mình, lao về Mỹ Tho xem cô 
vợ bé... Cuối cùng, Bạch Công tử mới biết rằng mình 
bị cắm sừng. Ông hộc tốc lao xuống Cần Thơ, rồi 


96 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


xuống Sóc Trăng tìm và bắt gặp cô vợ bé của mình và 
Bạch Công tử trong... khách sạn Đông Kinh... 

Bạch Công tử vô cùng tức giận liền móc súng 
sáu ra. 
| Hắc Công tử cũng không phải tay vừa nên cũng 
_ móc súng. Thế nhưng, cả hai đều là những con người 
từng qua tay không biết bao nhiêu đàn bà..., vì thế, họ 
cùng suy nghĩ : Trượng phu như ta chẳng lẽ phải bại 
liệt thân danh dưới tay một con đàn bà ? Thế là sau đó 
họ cùng buông súng. Nghe nói đêm ấy, Bạch Công tử 
đã giao vợ luôn cho Hắc Công tử. 

Những giai thoại như đốt tiền làm đuốc, đốt tiền 
nấu chè trên đây đã tồn tại song hành với danh hiệu 
Công tử Bạc Liêu 6-7 thập niên qua. Hễ ai nhắc đến 
Công tử Bạc Liêu là lập tức nhớ ngay đến giai thoại 
này. Nó tôn tại để minh họa cho thói ăn chơi quăng 
tiền qua cửa sổ của Công tử Bạc Liêu. Cho nên, nó là 
một thực thể máu thịt với cụm từ Công tử Bạc Liêu, 
giống như nếu không có nó thì không có danh hiệu 
Công tử Bạc Liêu nổi tiếng. Thế nhưng, có dư luận 
cho rằng, đây là những giai thoại không có thật. Vậy 
nó thực hư thế nào ? Xin mời bạn đọc nghe một câu 


97 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & gia thoại 'Phan Trung Nghĩa 


` + 


chuyện đưới đây (tất nhiên đây cũng chỉ là ý kiến 
tham khảo). 

Có lần, một người cháu gọi Trần Trinh Huy bằng 
cậu ruột đã nói với người viết tập sách này : 

“Khoảng đầu năm 1960, tôi lên Sài Gòn ghé nhà 
chơi, cậu Ba Huy cho tôi 200 đồng rồi bảo tài xế - 

- Tự Làn, mây lấy xe coi nó thích đi chỗ nào thì 
Chở nó đi chơi. 

Tối về, thấy cậu rảnh rỗi, tôi hỏi: 

- Thiên hạ đôn, thời trẻ, cậu ăn chơi quăng tiền ra 
cửa sổ bằng cách đốt tiền làm đuốc, đốt tiền nấu chè. ... 
có không cậu Ba ? 

Cậu Ba tôi bảo : 

- Họ nói tâm phào. Có tiền, tao qua Nhật, chơi 
con gái Nhật chứ tội gì đem đối ( ?) "... 


98 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thảt & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
77M) UAVLKEU-ðVihal&giathaại Phan Trung Nghĩa 


Trân gia hết thời 


Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. 
Từ năm 1935-1945, Đảng Cộng sản phát triển khá 
mạnh ở địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Là đẳng của những 
người lao động, của lớp tá điển nghèo khổ, Đảng chủ 
trương chống ngoại xâm và cởi ách thực dân phong 
kiến. Lúc bấy giờ, nông dân ở Bạc Liêu vô cùng cực 
khổ. Nhật hất cẳng Pháp, nhảy vào thôn tính nước ta. 
Nếu ở ngoài Bắc, nạn đói làm chết hàng triệu người, 
thì ở Bạc Liêu, Nhật bắt nông dân 5-6 gia đình phải 
xài chung một con dao. Có nhiều gia đình đói khổ phải 
ăn cám hoặc đào cú hủ chuối mà ăn cho đỡ đói. Còn 
bọn địa chủ thì vẫn tiếp tục ăn chơi, lúa vẫn đây ắp 
trong các lẫm lúa ở những đồn điển. Trước tình hình 
đó, Đảng bộ địa phương chủ trương và lãnh đạo tá 


99 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
——————————>® ' -___——;Wan Trung Nghĩa 


điển vùng lên phá các lẫr: lúa để cứu đói, rồi tranh . 
thủ, khống chế bọn địa chủ phải xóa tô, giẩm tức cho 
tá điển từ 25-70%. Có những địa chủ ác ôn còn bị bắt 
thối tô cho tá điển. Trong vụ mùa 1952-1953, tại 
huyện Giá Rai, địa chủ đã thối tô cho nông dân 24.290 
gia lúa. Mặt khác, chính quyển cách mạng đã tịch thu 
đất địa chủ tạm cấp cho dân nghèo. Đến năm 1946, 
toàn tỉnh Bạc Liêu đã có 95% nông dân được cấp đất, 
kể cả vùng nội ô thị xã. Như được khơi gợi đúng cái 
mạch khát vọng ngàn đời là được làm chủ mảnh 
ruộng, thửa vườn, lập tức, đại bộ phận tá điển cùng 
khổ đã đứng lên. Tại Giá Rai, một nông dân đã vác 
dao chém bay đầu mụ địa chủ Hòa Khện vì trước đó 
hai ngày mụ đã bất chấp chủ trương của Việt Minh 
vào "vét nồi giũ ống" tá điển ở Long Điển mấy ngàn 
gia lúa. Đó là nhát dao của kẻ suốt đời bị đày đọa, 
vùng lên. 

Tại nhà lâu ở điển Bàu Sàng của Trần Trinh Huy 
(trước đó, khi Nhật hất cẳng Pháp tiến vào Bạc Liêu, 
Trần Trinh Huy cho gia đình "lưu" tài vật quí giá của 
nhà lớn ở Bạc Liêu chở mấy ghe lườn to vào chất đây 
nhà lầu Bàu Sàng), tá điền nổi lên phá lẫãm lúa, đập 
phá tài vật trong nhà rồi đốt nhà lầu. Những người 


100 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
T———— vệ GgA Hi  ——— PhanTrụng Nghĩa 


tham gia trận đập phá ahà lầu bây giờ còn sống kể ; 

"Toàn là đồ quí, nào tô tộ bịt DẠc của Pháp, rồi bàn 
ghế danh mộc, tủ cẩn xà cừ.. . Thời đó, tá điển ăn 
mặc rất khổ, toàn là quân bô. áo bố, họ đã xông vào 
nhà lâu, xé lấy bao nệm mang về may quần áo, còn 
ruột nệm thảy ra, bông gòn đổ đây sân rộng của nhà 
lẫu, cao hàng mét. 

Phần lớn điển đất của Ba Huy, cho tới năm 1945, 
chính quyền Việt Minh đã tạm cấp cho tá điển. Lúc 
bấy giờ, uy vũ của Trần gia đã suy giảm rõ rệt. Trần 
Trinh Trạch - qua đời. Trần gia còn lại ba người con 
trai, Trần Trinh Đinh là con trai lớn, sau khi bị buộc 
phải nộp thuế (thuế nhà máy Hậu Giang) cho cách 
mạng thì “lính kín" (mật thám Pháp) phát hiện được. 
Hoảng quá, Trần Trinh Đinh đã cao bay xa chạy lên 
Sài Gòn, sau đó thì không về Bạc Liêu nữa. Còn Trần 
Trinh Khương, tên thường gọi là Tám Bò, thì đem gia 
quyến theo Pháp và định cư sống đến hết đời bên 
Pháp. Trần gia còn lại một người duy nhất là Công tử 
Bạc Liêu - Trần Trinh Huy. Thế nhưng, trước tình hình 
Việt Minh ngày một lớn mạnh, trước khí thế nổi dậy 
như tức nước vỡ bờ của lớp tá điển, Ba Huy đã nhận ra 
Trần gia đã đến hôi SUY SỤP. 


101 


CÔNG TỦ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trưng Nghĩa 
——— ở SG DoẠ  ——_—— PhanTrụng Nghĩa 


Người rể đặc biệt 
của Trần gia 


Trần gia có một người rể, chồng cô Sáu Đông, 
em ruột Trần Trinh Huy, làm cách mạng, nhưng Ba 
Huy không dám xem đó là chiếc phao cửu cánh cho họ 
Trần, bởi nhiều duyên cớ, Người con rể đó của Trần 
Trình Trạch tên là Phan Kim Cân. Cân là một con 
người đặc biệt, khi Ủy ban Hành chánh kháng chiến 
thành lập, Cân được Việt Minh giao làm Ủy viên Tài 
chánh Ngân khố tỉnh Bạc Liêu. Phan Kim Cân vốn 
xuất thân từ một gia thế nổi tiếng tỉnh Bạc Liêu, là 
cháu nội của Bá hộ Bì, tên giấy tờ là Phan Hộ Biết, 
Phan Hộ Biết vừa là đại điển chủ, vừa là "vua lúa 


„" te 


8ao”, "vua muối" tỉnh Bạc Liêu. Tất cả những sở 


102 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


ruộng muối từ Vĩnh Châu đến Gành Hào xưa kia vốn 
là sở hữu của Phan Hộ Biết - đó là cái thuở người ta 
gọi Bạc Liêu là tỉnh muối. Phan Kim Cân vốn là "dân 
cậu”, có tên trong danh sách của nhóm Công tử Bạc 
Liêu. Cân ăn chơi cũng vào hàng "cao thủ võ lâm”. Có 
một giai thoại do Phan Kim Khánh, con ruột của ông 
kể như sau: Một bữa, Cân cưỡi ngựa thong dong vào 
thăm điền Vĩnh Hưng, đến một bờ sông gặp một cô 
gái đang rửa chân, khi cô gái ngẩng mặt lên thì hồn 
Cân thẫn thờ, tứ chỉ tê liệt, đến đỗi buông cương ngựa 
hồi nào không hay. Cân thẳng thốt: Làm sao mà ở cái 
xứ "quê mùa" này lại có một nàng con gái đẹp đến 
như thế ? (Sau này, Phan Kim Cân mới biết được đó là 
con gái của Bá hệ Bành Tòng Mậu - một điền chủ khá 
lớn ở vùng này). Cân liên quày ngựa về Bạc Liêu, lấy 
ca nô, xách theo súng chạy vào nhào lên bờ cõng cô 
gái xuống ca nô dông thẳng về Bạc Liêu. Nhà ông Bá 
hộ Bành Tòng Mậu, rồi cả điển, đánh trống, mõ nổi 
lên, trai định rượt theo Phan Kim Cần, nhưng không 
đuổi kịp. Sau đó, họ kiện quan và tung tin rằng con gái 


họ bị Phan Kim Cân - một tên côn đồ cướp mất. Thế 


103 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


nhưng sau đó, người con gái này ở với Cân có con, 
được Cân hết mực thương yêu, cho làm vợ hai, thì gia 
đình ông Bá hộ Bành Tòng Mậu nguôi giận đần dần. 
Phan Kim Cân ăn chơi là thế nhưng trong sách 
"Bạc Liêu xưa và nay" của Huỳnh Minh cho rằng 
người đương thời nhìn nhận rằng nhóm Công tử Bạc 
Liêu ai cũng đáng chê cả, chỉ có Phan Kim Cân là 
người đáng khen, bởi Cân giàu có, xuất thân từ tầng 
lớp thượng lưu nhưng Cân trọng nghĩa khinh tài, ai 
hoạn nạn, Cân cũng ra tay giúp, đặc biệt là những cán 
bộ cách mạng thì được Cân cưu mang, chăm sóc đặc 
biệt. Khi chí sĩ Nguyễn An Ninh đến Bạc Liêu thì 
được Cân mời về nhà hậu đãi và giúp đỡ đủ điều. 
Ngay từ năm 1936, Cân đã có cảm tình với cách 
mạng và hoạt động trong một đoàn thể đo Việt Minh 
vận động thành lập, rồi sau đó chính thức tham gia 
Việt Minh. Khi Bạc Liêu bị Pháp chiếm đóng, Cân đã 
rũ bỏ vàng son để theo cách mạng ra bưng biển trường 
kỳ kháng chiến. Khi lực lượng cách mạng xuống tàu 
tập kết ra Bắc, Phan Kim Cân đã đưa con trai mình là 


Phan Kim Sơn đi theo đoàn quân ấy. 


104 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Trần Trinh Huy không dám xem Cân là một 
chiếc phao của dòng họ Trân Trinh bởi còn mấy lẽ 
như sau : Phan Kim Cần vến có bà con gọi bà Phan Thị 
Muôi - vợ Trần Trinh Trạch - là cô ruột, thế nên giữa 
Cân và Trần Trinh Huy là bà con con cô con cậu. Và 
tất nhiên, Phan Kim Cân và Trần Thị Đông, em ruột 
Ba Huy cũng là bà con ruột. Thế mà Cần lại yêu bà 
Sáu Đông và sau này, bà Đông là vợ của Cân. Có 
nhiều lần, Trần Trinh Huy và Trần Trinh Khương đón 
đường định hành hung, hỏi tội "loạn luân" của Phan 
Kim Cân, thế nhưng họ chẳng làm gì được Cân bởi 
Cân đi đâu cũng mang theo một con chó bẹc-giê rất to 
và rất khôn. Mối tình ngang trái ấy đã không được 
Trần gia chấp nhận. 

Thứ hai, ông Phan Hộ Biết là cha vợ của Trần 
Trinh Trạch, bằng thủ đoạn cho vay, dẫn dần Trần 
Trinh Trạch đã chiếm gần hết toàn bộ tài sản của 
Phan Hộ Biết như ruộng muối, ghe chài, các sở điền... 
khiến cho cha ruột của Phan Kim Cân không còn thừa 
hưởng tài sản ấy được bao nhiêu... Chính vì lẽ đó, nên 
giữa họ và Phan Kim Cân không được thân thiện. 


105 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 
———— “Ga Dã — Phân Trung Nghĩa 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU 
thức thời ! 


Không có chiếc phao nào nắm níu trong tình hình 
vô cùng bất lợi cho giai cấp địa chủ nên Công tử Bạc 
Liêu rất lo sợ; sợ quyền lợi của gia đình hẹ T:ần không 
khéo sẽ mất sạch, sợ bọn tá điển và Việt Minh không để 
cho ông ta yên. Thế nên Trần Trinh Huy dò xét tình hình 
rất kỹ, khi động thì vọt lên Sài Gòn, khi yên thì về Bạc 
Liêu. Và Công tử Bạc Liêu nghĩ ra một kế hoạch xoa 
dịu: Trong lúc tá điển vô cùng khó khăn, đói khổ, Trần 
Trình Huy đã vào điền Bàu Sàng thí gạo cho mỗi một tá 
điển từ 1 - 2 gia. Ông Cao Tấn Định, sinh năm 1906, 
hiện còn sống ngụ tại xã Long Thạnh, kể: 

“Sau khi ông Chủ tịch Ủy ban Hành chánh kháng 
chiến xã Vĩnh Hưng ra bàn với cậu Ba rằng, Việt Minh 


106 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


cần một số tiên để cứu đái dân nghèo..., lập tức cậu Ba 
sốt sắng viết thư cho tôi (lúc đó tôi làm tầng khao), ra 
lệnh bán 13 ngàn gia lúa tại lãm xã Trang, một phần, 
đem về nhà lớn, một phần, để lại giao cho Ủy ban Hành 
chánh kháng chiến xã để ủng hộ Việt Minh. 

Trần Trinh Huy còn làm một việc đáng chú ý 
nữa. Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Minh Hải ghi: "Khi 
Nhật chiếm đóng, rồi Pháp quay trở lại, bọn này đã 
dùng thủ đoạn cực kỳ thâm độc là kích động sự thù 
hằn dân tộc, nhằm mục đích chia rẽ sự đoàn kết giữa 
người Việt và đồng bào Khmer Nam bộ, khiến một số 
phần tử cực đoan đã nổi lên gây ra sự chém giết người 
Việt ở Trà Nho, Lai Hòa... ". 

Chính trong thời gian này, theo lời ông Trần Văn 
Hòa, nguyên là tăng khao của Trần gia bấy giờ kể: "Ba 
Huy sai rể mình là Một Hiệu làm việc cho Pháp, dẫn 
lính xuống trấn nhậm tại Vĩnh Châu. Mặt khác, Ba Huy 
đã đấu tranh với chính quyền Pháp, vạch rõ hành vi của 
một số phần tử dựa vào Pháp để chém giết người vô tội. 
Trước sự đấu tranh đó, buộc Pháp phải xử lý tên cầm 
đầu nổi loạn. Từ đó trật tự được vấn hồi... 


107 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU 
cố giữ đất 


Đầu năm 1946, giặc Pháp quay trở lại Bạc Liêu. 
Ngày 4/1, chúng tiến từ Sóc Trăng xuống bằng đường 
bộ. Ngày 27/1, chúng theo đường thủy từ Cổ Cò vào 
Bạc Liêu đến cầu Cả Phượng thì bị quân ta chặn đánh, 
nhưng do quân ta vũ khí thô sơ, lực lượng mỏng nên 
Pháp chiếm được thị xã Bạc Liêu. Từ đó giai cấp địa 
chủ Bạc Liêu lại hy vọng. Một số người ngóc đầu dậy 
bằng việc đi thu tô nợ của tá điển mà trước đây đã 
được Việt Minh giải phóng. Công tử Bạc Liêu Trần 
Trinh Huy cũng có những hành động tương tự. Đầu 
tiên, người của Trần gia vào sở điển Bàu Sàng lục xét, 


thu gom tất cả những gì mà tá điền lấy từ nhà lầu hồi 


108 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật đ giai thoại Phan Trưng Nghĩa 
———— Tê” “Tứ _———_— PhanTrưng Nghĩa 


năm 1945, kể cả việc tấm bao nệm mà tá điển xé ra 
may quần áo cho con mặc. Rồi đòi tá điển trả lúa nỢ, 
lúa vay. 

Việc này có phải chủ trương của Công tử Bạc 
Liêu hay không, chúng ta hã y nghe ông Hai Hùng, 87 
tuổi trước là tầng khao thân tín của Ba Huy, nay còn 
sống ngụ tạiphường 7, thị xã Bạc Liêu kể : 

Nhiều lần đi vô các sở điển hoặc đi đờn ca tài tử, 
cậu Ba Huy hay kêu tôi theo như một kẻ tâm phúc. Dạo 
đó, vào cuối năm 1946, cậu Ba tự lái xe xuống đậu ở 
đâu cầu Sập rồi kêu người nhắn tôi ra. Lúc này, cậu Ba 
đã 46 tuổi nhưng trông còn trẻ lắm. Và mặc dù lúa 
ruộng, lúa vay chẳng còn thụ được bao nhiêu nhưng 
phong độ cậu Ba không xuống đốc chút nào. Vẫn quân 
Tây, áo SƠ mỉ sang trọng, đầu đội nón nỉ, chân đi giày 
bóng lộn. Tôi ra gặp rồi dẫn cậu Ba về nhà. Tôi qua 
nhà ông già bắt con cá lóc khoảng một ký rưỡi đem đi 
bó lá chuối nướng rơm, rồi phi mỡ hành lên để đãi cậu 
Ba. Cậu Ba ăn thoải mái ngon lành, thỉnh thoảng lại 
nói dây nịt ra vì bụng ngày càng căng. Cậu Ba ăn hết 


cả con cá lóc rồi nói : 


109 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
T3 CS VUC 3ViVlágiaHoại Phan Trung Nghĩa 


- Mây nấu đồ ăn ngon hơn cao lầu ở Chợ Lớn. 

Ăn xong bữa, cậu Ba buôn buôn nói với tôi ; 

- Bữa nay cậu Ba kêu thằng Hai mây lại để nói 
Chuyện. Tá điền bây giờ nó dựa vào Việt Minh nên giựt 
lúa ruộng, lúa vay của cậu Ba gân hết. Mây là kẻ tâm 
phúc của nhà lớn nên cậu Ba tính giao cho mầy làm 
tằng khao ở điền Cá Rô. Nếu mây thu được cậu Ba cho 
tiễn... 

Nghe xong, tôi “thần hôn nát thần tính" rồi lắp 
bắp - 

- Con lạy cậu Ba, con của con đông quá, lỡ có bề 
&ì tụi nó khổ lắm. Tá điền bây giờ nó giết tằng khao 


“-,mhữ cơm bữa. Mong cậu Ba time cón. 


Cậu Ba vốn là người dễ tính, nghe tôi từ chối 
cũng không nói gì rồi ra xe về nhà lớn. 

Câu chuyện của ông Hai Hùng cho ta thấy Trân 
Trinh Huy cũng quyết tâm phục hổi địa vị của mình. 
Và câu chuyện sau đây càng chứng minh cái quyết 
tâm ấy. Trần Trinh Huy đã mướn hai trung đội lính mã 
tà để vào Cái Dây và một số sở điển để thu tô. Lính 
mã tà đi trước, người nhà của Ba Huy đi sau, đi đến 


110 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật đ giai thoại Phan Trung Nghĩa 
Tê GÀ hoi — —— PhânTrung Nghĩa 


đâu thì thu lúa ruộng, lúa vay đến đó. 

Trước những hành vi của Công tử Bạc Liêu và 
trước việc Pháp quay lại, sợ một số đại điển chủ "vô 
dân Tây" hợp tác lại với giặc Pháp, chính quyển địa 
phương đã bắt Trần Trinh Huy và một số địa chủ giam 
hai tháng, để giáo dục không được hợp tác với Pháp. 
Sau khi được thả ra, Công tử Bạc Liêu đông tuốt lên 
Sài Gòn, chỉ để lại một số quản điền trông coi cơ ngơi. 


111 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU 
gặp Việt Minh 


Từ năm 1946, Việt Minh đã chủ trương chuyển 
trọngjâm của thời kỳ cách mạng sang "đoàn kết toàn 
dân đánh đổ ngoại xâm giành độc lập dân tộc ". Năm 
1947-1948, ông Trần Văn Sớm được bầu làm Bí thư 
Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ông Trần Văn Sớm đã gặp Công tử 
Bạc Liêu. Cuộc gặp gỡ này ông đã kể lại với nhà văn 
Trầm Hương và được nhà văn viết trong Tuần san Sài 
Gòn Giải phóng như sau : 

“Đó là vào cuối năm 1947, tôi quyết định gặp 
Công tử Bạc Liêu để nói rõ chính sách của Mặt trận 
Việt Minh và yêu cầu ông ta hợp tác với cách mạng. 
Nhưng làm thế nào "mời" được Ba Huy quả là một 
việc khó, vì Huy đang sợ gặp ta, sau trận "mò tôm" 


112 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 


hụt. Tôi chợt nhớ đến Phan Kim Cân, Ủy viên Tài 
chánh tỉnh, chồng cô Sáu Đông - cm ruột của Ba Huy. 
Trước, Trần gia không chấp nhận Cân, nhưng sau khi 
ta cướp chính quyền thì vị thế của Cận đã thay đổi. Vì 
thế, tôi quyết định nhờ Cận viết thư nói rõ ý đồ của 
cách mạng để "mời" Trần Trinh Huy. Dựa vào mối 
thân tình trong gia đình này, có lẽ, Ba Huy sẽ cảm 
thấy không quá căng thẳng. Sau đó, tôi cứ liên lạc 
mang thưtrao tận tay Ba Huy. 

Mội tuần sau, Phan Kim Cận Sặp tôi báo tin: Ba 
Huy nhận lời gặp Mặt trận Việt Minh ở đồn điền Kinh 
Xáng - Vĩnh Hưng. Cân còn báo lộ trình của Huy một 
cách cụ thể, 

Hôm đó, tôi và Phan Kim Cân tiếp Công tử Bạc 
Liêu trong nhà một nông dân vốn là tá điền của Ba 
Huy. Công tử Bạc Liêu có vé khiêm tốn khác thường 
trong bộ đồ bà ba bằng vải "tăng đầm". Phan Kim Cân 
đứng lên làm công việc giới thiệu : 

- Đây là đồng chí Trân Văn Phong (bí danh của 
tôi lúc đó), Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Sau đó, Cân quay 
sang Ba Huy giới thiệu ; 

~ Đây là cậu Ba Huy - Công tử Bạc Liêu. 


118 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Công tử Bạc Liêu cúi chào tôi một cách rất lịch 
sự, tó ra là người có học : 

- Rất hân hạnh được biết ngài Bí thư. 

Tôi cũng mỉm cười đáp lễ: 

- Tôi cũng rất hân hạnh được tiếp Công tứ. 

Sau đó, Ba Huy hỏi thẳng : 

- Thưa ngài Bí thư Tỉnh ủy, xin vui lòng giải thích 
cho tôi rõ: Dượng Sáu (Phan Kim Cân) mời tôi vô đây 
hay Công an ra lệnh bắt tôi ? 

Phan Kim Cân ôn tồn giải thích: 

- Trong thư mời có nói rõ: Mặt trận Việt Minh 
mời anh. Đây, bằng chứng là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 
đại diện Mặt trận Việt Minh đã cho người bảo vệ anh, 
rất thiện ý tiếp chuyện với anh. 

Tôi liền đi thẳng vào mục đích cuộc gặp : 

Chúng tôi mời cậu Ba vào đây vì việc gì, đọc thư, 
trước khi đi có lẽ cậu Ba rõ. Chung qui chỉ là vấn đề 
giảm tô của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Tôi khẳng định một lần nữa, chỉ có vấn đề ấy mà thôi. 
Tôi xin báo với cậu, việc cậu mướn hai trung đội lính 
giúp g1a đình cậu đi thu tô là một việc không nên làm 
chút nào. 


114 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
———— TU CC CỔ  —HđấT/íUNQNGHIa 


Và tôi đã chứng minh vụ Mười Chức ở Nọc Nạng 
- Giá Rai cho Công tử Bạc Liêu thấy. Trong vụ này 
chính quyền thực dân đã phải xử : Lỗi này do nhà cầm 
quyền. Huống hồ, giờ đây Cách mạng tháng Tám đã 
thành công, ta đã có nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa với chính sách giảm tô rõ ràng. Cậu Ba là một con 
người nổi tiếng phóng khoáng, phong lưu, học cao 
hiểu rộng, tại sao lại đi làm cái việc mướn lính ngụy đi 
thu tô ? Cậu Ba biết bà con nói cậu Ba như thế nào 
không 2 

- Ngườita gọi tôi là Việt gian chớ gì ? 

- Phải ! Mà Việt gian cũng có nghĩa là phản 
quốc. 

- Tôi biết cậu Ba chẳng bao giờ muốn là người 
phản quốc. Vậy, cậu Ba nên chấp hành chánh sách 
của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong 12 
điều của Mặt trận Việt Minh có nói rõ rằng: Điển chủ 
giảm tô 25% cho tá điền. 

Tôi nói thêm: Gia đình cậu Ba từng đi phát chẩn 
cho người nghèo. Trong hoàn cảnh đất nước đang tập 
trung chống xâm lăng, tôi nghĩ, việc giẩm tô cho tá 
điển 25% là việc hợp lòng dân. 


115 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Sau đó, Ba Huy chuyển sang thái độ chân tình 
mềm mỏng, nói rằng: Hầu hết tá điển đã dựa vào các 
ngài nên không trả lúa nợ, lúa vay cho tôi. buộc lòng 
tôi phải dùng đến "hạ sách" thuê lính thu tô. Nếu được 
như ngài Bí thư Tỉnh ủy nói, tá điển chịu cam kết trả 
nợ cho tôi thì chẳng những tôi chịu giảm 25%, mà 50% 
cũng được. Những gia đình tá điển nào gặp hoàn cảnh 
quá khó khăn, tôi sẽ giảm §0%, thậm chí 00%. Trong 
việc piẩm tô, tôi rất thiện chí. 

Tôi liền cho tập hợp tá điển đến rất đông. Công 
tứ Bạc Liêu đã trần tình với bà con rằng, sở dĩ ông ta 
thực hiện hành vi mướn lính là có rất nhiều bà con 
Không nộp tô cho ông ta, nay có Bí thư Tỉnh úy, được 
lời như cởi tấm lòng, nếu bà con chịu nộp tô thì sẽ cam 
kết giảm tô theo tỷ lệ vừa nói trên. 

Sau đó, đại diện tá điển phát biểu cam kết trước 
đại điện Việt Minh nộp 50% lúa tô cho Ba Huy và yêu 
cầu ông ta không nền thuê lính thu lúa nữa. 

Trước không khí cởi mở, hài lòng cả đôi bên, Ba 
Huy xúc động nói: 

- Quả là trước đây, tôi rất nông cạn. Nghe bà con 
nông dân nói, tôi mừng quá. Thôi, tôi mời ngài Bí thư 


116 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Tỉnh ủy và bà con nông dân ở lại dùng với tôi một bữa 
cơm thân mật. 

Tôi kết luận : 

- Lấy danh nghĩa Mặt trận Việt Minh, tôi vô cùng 
hoan nghênh cậu Ba. Rõ ràng, hôm nay cậu Ba đã đi với 
Chính phủ kháng chiến. Tôi mong rằng, không chỉ hôm 
nay mà mãi mãi cậu Ba đi với chúng tôi. 

Công tử Bạc Liêu cảm động nói: 

- Thưa ngài Bí thư, hồi học ở bên Tây, tôi đã biết 
nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc. Tôi rất vui mừng khi 
biết thêm, Nguyễn Ái Quốc chính là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, người đứng đầu Chính phú kháng chiến. Gia đình 
tôi hứa đi cùng kháng chiến. Lấy danh dự gia đình Trần 
Trinh Trạch, tôi hứa không làm tay sai cho giặc. Ba Cân, 
em rể tôi, ngồi đây là Việt Minh. Gia đình tôi rất hãnh 
điện về sự đóng góp của dượng Sáu. Sau buổi nói 
chuyện này, nhờ ngài báo lại với Tỉnh ủy rằng, Ba Huy 
rất hoan nghênh chánh sách của Việt Minh. Việc này 
cần thông báo rộng rãi để không chỉ riêng gia đình tôi, 
mà nhiều điền chủ khác cũng biết, yên tâm. 

Sau cùng, Ba Huy hỏi : 

- Ngài có cần gì không ? 


Ti# 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 
———— sa Vi — — — — _PhẩnTrung NghÌa 


- Riêng tôi thì không, nhưng cậu Ba thấy đó, bộ 
đội của ta gặp rất nhiều khó khăn. Thuốc chữa bệnh 
và vải là hai thứ bộ đội rất cần. 

Ba Huy nói : 

"- Tôi hứa sẽ gởi thuốc, vải theo con đường ngài 
mời tôi đến đây. 

Và Ba Huy đã làm đúng như những lời mà ông ta 
hứa với Việt Minh là gởi vải, thuốc vào cho kháng 
chiến, rồi không thuê lính thư tô, Sau bận đó, Công tử 
Bạc Liêu về sống luôn ở Sài Gòn, và người ta thấy 
Công tử Bạc Liêu không có hành vị nào hợp tác với 
giặc cho đến hết đời. 

Câu chuyện của ông Trần Văn Sớm kể với nhà 
văn Trầm Hương đã bộc lộ được nhân cách của Công 
tử Bạc Liêu. Ba Huy không cổ hủ, cực đoan như nhiều 
địa chú khác, khi được cách mạng giáo dục thì Ba Huy 
cởi mở, hợp tác chân tình. Và Công tử Bạc Liêu còn tỏ 
ra là một con người tự trọng, đã hứa với Chính phủ 
những gì thì ông ta đã làm được thế ấy. 

Điều này cũng giúp cho chúng ta có một cái nhìn 
cởi mở hơn về nhân vật đặc biệt : Công tử Bạc Liêu - 
Trần Trinh Huy. 


118 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Trần gia suy SỤp 


Năm 1945, Việt Minh cướp chính quyền, có lẽ 
công việc lớn nhất của chính quyền cách mạng là tịch 
thu đất của địa chủ cấp cho người dân. Theo số liệu 
lúc bấy giờ, đến hơn 90% tá điển được cấp đất. Đến 
khi thực đân Pháp quay trổ lại, Trần gia những tưởng 
khôi phục lại những gì đã mất, nào ngờ Việt Minh đã 
làm "nổi lên" kháng chiến. Vùng cách mạng làm chủ 
lại nằm trên gần như toàn bộ các sở điển của Trần gia. 
Ở đó, Việt Minh đã tổ chức đời sống mới. Việt Minh 
còn chủ trương yêu cầu địa chủ giảm tô rồi thối tô cho 
tá điền... 

Như đã nói, người con trưởng là Trần Trinh 
Đinh, được Trần gia giao cai quản nhà máy xay xát 


119 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
GHI TĐAVLLEV.DgiHẬ[ểgialhoai — Phan Trung Nghĩa 


Hậu Giang. Khoảng giữa năm 1946, Việt M:nk gởi 
giấy yêu cầu Đinh nộp thuế nhà máy cho cách mạng 
để nuôi quân kháng chiến. Lúc này, mặc đù thị xã Bạc 
Liêu bị Pháp chiếm đóng nhưng ở vùng nông thôn, lực 
lượng Việt Minh rất mạnh, nên Đinh sợ, đành ôm tiền 
đi nộp. Sau đó, không biết căn nguyên thế nào mà 
"tính kín" (mật thám) phát hiện được. Định vô cùng sợ 
hãi. Và sau đó, y trốn biệt lên Sài Gòn. Vợ con y cũng 
theo luôn. Định không trở về cai quản điển sản Trần 
g1a nữa. 

Còn Trần Trinh Khương, người con út, sau Cách 
mạng tháng Tám cũng đã đưa toàn bộ vợ con qua 
Pháp ở. Có người nói rằng, Khương theo chân Pháp, 
nhưng hậu duệ dòng họ Trần Trinh thì cho rằng 
Khương đi vì lý do kinh tế. Con cái Khương ngày nay 
rất thành đạt, có người làm thương gia, kỹ sư, bác sĩ... 

Cuối cùng, sự nghiệp Trần gia bây giờ chỉ còn 
trông cậy vào Trần Trinh Huy. Thế nhưng, Huy lại là 
kẻ chỉ biết ăn chơi chứ không biết làm. Huy có làm 
chăng là để tạo cớ mà thụt két g1a đình. Sản nghiệp họ 
Trần giao cho Huy cũng giống như "giao trứng cho 
ác”. Đến bây giờ, hậu duệ dòng họ Trân Trinh đã đúc 


120 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 
——— cố hổ  —— _— PHnTrung Nghìa 


kết được một câu "xanh đờn" : “Cá đời Trần Trình 
Huy chỉ biết ăn chơi chứ không biết làm". 

Phan Kim Khánh, người được dân Bạc Liêu thập 
niên 60 gọi là Công tử Khánh vốn là cháu ngoa! của 
Trần Trinh Trạch. Khánh đã từng đánh cắp cổ vật để 
trên bàn thờ ông ngoại mình đem đi Sài Gòn bán, 
Ngoài ra, Khánh còn bán vài căn phố lầu ở Bạc Liêu 
của Trần Trinh Trạch, vốn thuộc quyền thừa kế của 
mẹ mình là bà Trần Thị Đông. 

Có lần, Phan Kim Khánh kể rằng: khoảng năm 
1965, tôi ở Sài Gòn về Bạc Liêu chơi. Khi đi ngang 
qua nhà của một ông già chuyên bán đồ lạc-xoong rất 
lớn, tôi chợt nhìn thấy bốn bộ lư rất đẹp và rất quen 
thuộc. Đây là bốn bộ lư mắt tre, cao 1,2 thước. Nếu 
căn cứ vào thời điểm bây giờ thì nó là cổ vật, giá 7- 10 
cây vàng một bộ. Tôi nhận ra nó là những bộ lư được 
trưng trên bàn thờ nhà lớn của ông ngoại tôi. Tôi tinh 
quái thăm dò lão già bán lạc-xoong : 

- Ông mua ở đâu mà có mấy bộ lư đẹp quá ? 

Lão già ra chiều bí mật, ngó dáo đác rồi nói nho 
nhỏ vào tai tôi : 


- Tao vừa mua của một nhà giàu xưa. 


121 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & gia thoại Phan Trung Nghĩa 
“TC 6G HA  ——— _— PhạnTrungNghĩa 


Tôi ướm hỏi: : : 

- Chắc của Hội đồng Điều ? 

- Nhằm nhò gì, của một gia đình giàu nhất vùng 
này. 

Nghe lão già nói xong, tôi chạy qua gặp ông cò 
cảnh sátrồi báo : 

- Đồ vật quí trong nhà ông ngoại tôi bị đánh cắp, 
yêu cầu ông cò cho nhân viên công lực qua điều tra. 

Sau đó, họ điều tra ra thú phạm chính là Nhơn và 
Đức, anh cô cậu ruột của tôi, con của cậu Ba Huy. Sau 
vụ này, cậu Ba Huy rất tin tôi nên giao trông coi tài 
sản gia đình. Và ô ông đã lầm - lại " glao trứng cho ác" 

Một số con cháu của Trần gia, rũ bỏ tiền tài và 
giai cấp của ông cha để theo cách mạng. Ngoài rể là 
Phan Kim Cân, cháu ngoại là Phan Kim Sơn, còn có 
ông Hai Lượm tham gia cách mạng, có người làm đến 
cấp hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam 
nhưông Tính... 

Vào thập niên 40 trở về sau, cách mạng như một 
đồng sông chắy xiết, cuốn theo đại bộ phận nhân dân 
chảy đến cái đích của tự do độc lập, cơm áo cho dân 
cày. 


122 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Thế cho nên, điển đất của Trần gia không còn 
phát sinh lợi tức từ điển tô nữa. Do vậy, nó không thể 
gông gánh nổi việc nuôi nấng những cậu ấm, cô chiêu 
gót đó như son, vốn quen chơi hơn quen làm. Và cứ 
thế... Trần gia từ từ suy sụp. Cho đến khi Mỹ nhảy vào 
với chiêu bài mua chuộc nông dân, cường quốc số | 
thế giới ấy đã đổ ngoại tệ mạnh vào rồi ban hành "Sắc 
luật 03 - người cà y có ruộng" để mua hết toàn bộ điển 
đất của ông Trạch gọi là truất hữu với một số tiền 
khổng lồ (chỉ chừa lại 1.000 công đất phụ ấm ở Cái 
Dây). Thế nhưng, số tiền nầy con cháu của ông Trạch 
cũng không được hưởn š trọn vẹn, bởi vì theo qui định 
của ông Trạch lúc sinh thời là người quản lý của ông 
(ông Hen ri) được hưởng 0% lợi tức do sản nghiệp 


+ 


Trần gia mang lại, Đồng thời, nếu số tiền truất hữu nói 
trên được rút ra chia cho con cháu thì ông Hen ri lại 
cũng được hưởng 10%, Phản ứng trước việc hưởng 
khoản tiền phần trăm vô lý này mà anh em nhà họ 
Trần Trinh đã họp lại và nhất trí không rút tiền ra mà 
gởi Ngân hàng để lấy lãi chia cho con cháu. Quyết 
định trên khiến cho dòn ø họ Trần mất một khoản tiền 
khổng lổ là vì sau ngày miền Nam hoàn toàn giải 


123 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa - 


phóng 30/4/1975, chế-độ mới không thể thực hiện cái 
việc trả nợ cho chế độ cũ, đặc biệt đó là cái khoản tiền 
bán đất cho Mỹ và do bóc lột mà có. 

Thật ra, chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ không 
lấy gì ưu ái lắm đối với Trần gia. Họ đã quản lý ngôi 
nhà lớn của Trần Trinh Trạch, lúc đầu thì cho Mỹ ở, 
sau lấy lại làm Tổng hành dinh của Sư đoàn 21 ngụy. 
Nghe nói, trong thời gian chiếm giữ, họ đã phá phách 
làm hư hại nội thất của ngôi nhà và đã lấy đi nhiều đồ 
vật quý. 

Sau ngày miền Nam giải phóng, dòng họ Trần 
còn lại một ít điển sản và bất động sản như: lô đất ở 
Cái Dây, 10 căn phố lầu và 3 ngôi biệt thự ở thị xã Bạc 
Liêu. Những tài sản này sau đó bị Nhà nước quản lý 
bởi vì đó là tài sản nhân dân được trả về cho nhân dân. 
Vài năm sau, một trong 3 ngôi biệt thự được Nhà nước 
ta xét trả lại cho một người cháu của Trần Trinh Trạch 
vì có những đóng góp cho cách mạng. 


124 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật 4 giai thoại Phan Trung Nghĩa 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU 


lên Sài Gòn ở hẳn 


Vốn là một con người giang hồ tứ hải, lúc Sài 
Gòn, khi Đà Lạt hoặc qua tận bên Pháp... không nơi 
nào Ba Huy định cư được mội tháng. Vậy rồi từ năm 
1945-1947, người ta bỗng thấy Công tử Bạc Liêu như 
dừng bước chân phiêu lãng, la cà ở Bạc Liêu thường 
hơn. Cố gắng đầu tiên của Ba Huy là xin Việt Minh 
cho nộp thuế để giữ đất. Theo Ba Huy, đất ấy là cúa tổ 
phụ ông ta. Ba Huy trong một bộ cánh chỉnh tề, tó ra là 
người giàu có và thức giả, cùng với anh vợ là Hội đồng 
Điều trong trang phục áo đài khăn đóng đến trụ sở Ủy 
ban Nhân dân cách mạng, xin được giữ lại ruộng đất 
của tố phụ, và cho đó là mồ hôi nước mắt của cha ông 
làm ra. 


125 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Người đại diện của Ủy ban đã nói rằng, ruộng đất. 
của các ông do bóc lột nông dân mà có thì bây giờ, chính 
quyền chủ trương tạm cấp cho nông dân và áp dụng 
chính sách giảm tô giảm tức của Chính phủ. Mặt trận 
Việt Minh và Ủy ban Nhân dân cách mạng không thể 
thỏa mãn yêu cầu của Ba Huy và Hội đông Điều. 

Là một người thông minh, Công tử Bạc Liêu 
cảm nhận được rằng cái thời thịnh vượng của giai cấp 
địa chú đã hết. Bạc Liêu không còn là đất làm ăn của 
dòng họ Trần Trinh nữa. Bởi vì suốt 9 năm kháng 
chiến £1946-1954), toàn bộ điển đất của Trần gia gần 
như nằm lọt trong vùng kiểm soát của Việt Minh. Ở 
đó, đất được chia cấp ch. nông dân... Thế cho nên, 
Trần Trinh Huy bỏ hẳn đất Bạc Liêu để lên Sài Gòn 
định cư cho đến cuối đời, giao hẳn cơ nghiệp Trần gia 
cho ông Hen ri và các quản điền. 

Lúc này, kinh tế của Công tử Bạc Liêu không 
còn đồi dào như xưa, tiễn truất hữu đất khổng lồ nhưng 
chỉ được chi xài phần lãi. Nguồn thu kế tiếp là phần 
hương hóa của 1.000 công đất ở Cái Dây, kế đến là 
tiền cho thuê các căn phố lầu... Tất cả những thứ tiền 
này cộng lại trở thành một món tiền nhỏ bé trong việc 


126 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
T— — Sự GgMẢ HOT Phân Trung Nghĩa 


gồng gánh gia đình đòng họ Trần Trinh đông đúc. 

Hơn thế nữa, Ba Huy chỉ là một trong 6 người thừa 
kế. Theo qui định của Trần Trinh Trạch lúc còn sinh 
tiền, anh em Ba Huy luân phiên nhau, mỗi người hai ba 
năm, thu huê lợi để thụ hưởng và thờ cúng tố tiên. 

Là một người quen "xài tiên như cái cối" cho nên 
nguồn thu trên đã làm khốn khổ Công tử Bạc Liêu. 
Hậu duệ họ Trần bây giờ kể rằng, đã nhiều lần thấy 
Trần Trinh Huy về cự nự các anh em, yêu cầu rút số 
tiền truất hữu ra để chia nhau. 

Cự nự không được, cuối cùng Công tử Bạc Liêu 
phải dùng đến phương kế bán hết căn phố lầu này đến 
căn phố lầu khác ở tại Bạc Liêu lẫn Sài Gòn và các tỉnh 
để chỉ xài. Những căn phố lầu này trước đây Trần Trinh 
Trạch cất để cho thuê. Cụ thể, ở Bạc Liêu, Ba Huy đã 
bán vài chục căn phố lâu nằm cặp bờ sông và căn nhà 
trước Pháp chiếm giữ để nhốt người, gọi là Bungalow 
cho Út Thượng. Út Thượng là một địa chủ lớn ở Bạc 
Liêu. Ông này chết lâu rồi, nay Bạc Liêu còn một con 
kinh mang tên ông, gọi là kinh Út Thượng. 

Ngôi biệt thự của Ba Huy ở Sài Gòn tuy nhỏ hơn 
nhà lớn ở Bạc Liêu nhiều nhưng nằm ở một khu yên 


127 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giải thoại Phan Trung Nghĩa 
“sứ _—__ — _ PRARTrUng Nghịa 


tĩnh, trước là khu ở của Tây hoặc những người giàu có 
'vô dân Tây ", phí:. sau là khu ở của hạng giàu có. Ba 
Huy ở trong một ngồi nhà được trang trí cực kỳ sang 
trọng. Nhà có một chiếc xe và một chiếc ca nô... 

Sinh hoạt của Công tử Bạc Liêu là sáng ngủ tới 10 
giờ rồi mới thức dậy uống cà phê. Sau đó, đi bách bộ 
trong công viên. Ngày, Ba Huy chẳng có áp phe làm ăn 
gì cả. Vui, thì giao du với tầng lớp thượng lưu. Buồn, 
nằm đọc báo hoặc la cà đánh bạc. Chiều, tài xế Tư Lùn 
chớ Ba Huy đi nhà hàng khách sạn chơi bời cho đến 2 - 3 
81Ờ sáng mới về. Đây là một sinh hoại bất di bất dịch cửa 
Ba Huy. Và còn một qui luật nữa, là chiều thứ Bảy, Ba 
Huy tự đánh xe đi nghỉ cuối tuần, Khi thì Cần Thơ, khi 
thì Đà Lạt. Nếu ra Vũng Tàu thì Ba Huy kéo theo cái rờ- 
moóc, phía trên chở chiếc ca nô để phục vụ cho việc tắm 
biển của Công tử Bạc Liêu. 

Trần gia có một hệ thống nhà nghỉ rất đồ sô nằm 
ở những điểm vui chơi nghỉ mát như: Đà Lạt, Vũng 
Tàu, Cần Thơ. Các nhà nghỉ này áp dụng qui chế như 
sau : Mỗi nhà nghỉ có một quản gia và một đầu bếp, 
trang thiết bị của nó có khả năng tổ chức một đại tiệc, 
Chỉ phí của các nhà nghỉ do lợi tức của Trần gia gánh 


128 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


chịu. Không phải chỉ có anh em Ba Huy mà tất cả. 
những con cháu ruột đều có thể đến chơi và thết đãi 
bạn bè. Ông Phan Kim Khánh, cháu ngoại của Trần 
Trinh Trạch từng rủ bạn bè đến giao du ở các nhà nghỉ 
này, nói: “Trước khi rời khỏi nhà nghỉ, anh chỉ cần ký 
vào một biên nhận thừa nhận rằng, thí dụ : Tôi, Phan 
Kim Khánh có nghỉ ở nhà nghỉ 3 đêm và chi xài, ăn 
uống trị giá số tiền là... là đủ ". 

Thế nhưng, có một điều rất lạ là Công tử Bạc 
Liêu - Trần Trinh Huy, trong những lần nghỉ cuối tuần 
của ông ta, ít khi các quản gia thấy Huy đến ăn nghỉ ở 
nhà nghỉ họ Trần (?) mà hầu hết là nghỉ ở các khách 
sạn sang, như Dalat (Đà Lạt)... Một câu giải thích 
tương đối thỏa đáng là phải chăng, Công tử Bạc Liêu 
muốn ém nhẹm cái thói gió trăng của mình vì rằng, ít 
khi Ba Huy đi nghỉ cuối tuần mà đi một mình. Thường: 
thì người ta thấy trên xe của Huy một cô gái nhảy 
hạng sang, hoặc một ca sĩ đang lên... 

Những câu chuyện đốt tiền làm đuốc, đốt tiền 
nấu chè... là những giai thoại chớ chưa chắc là chuyện 
thật. Thật ra, những tố chất kết tinh nên "địa vị " Công 
tử Bạc Liêu lừng lẫy của Trần Trinh Huy chính là 


129 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


. những ván bài làm sững sờ =ác con bạc, những đêm 
vui chơi trụy lạc ở các vũ trường, khách sạn với ánh 
đèn mờ mờ ảo ảo. 

Mặc dù tuổi đã năm, sáu mươi, nhưng Công tử 
Bạc Liêu vẫn rất cường tráng, da thịt săn chắc, vẫn cái 
thói quen đóng bộ bằng áo veston, thắt cà vạt... nên 
người ta thấy Công tử Bạc Liêu trẻ hơn nhiều so với 
tuổi. 

Khác hơn với người đời, Công tử Bạc Liêu 
không "nhập tửu" vì liên hoan, bù khú bạn bè, hay đãi 
khách để làm ăn, chạy mánh... mà Trần Trinh Huy 
"nhập tửu" để đi đến "sắc dục". Tửu - sắc là hai món đi 
liên và gần như nó chiếm toàn bộ cuộc đời ăn chơi của 
Công tử Bạc Liêu. Là một người ăn chơi lừng danh, 
nên các nhà hàng khách sạn sang trọng ở Sài Gòn đều 
quen mặt Ba Huy. Các nhà hàng Soái Kình Lâm, Bát 
Đạt... là nơi Công tử Bạc Liêu hay la cà. Mỗi lần Công 
tử Bạc Liêu đến là chủ nhà hàng biết Ba Huy ngồi ở 
đâu và cần những gì. Bao giờ họ cũng chọn cho Công 
tử Bạc Liêu góc ngồi sang trọng nhất và những gì mới 
mẻ, tốt đẹp nhất của nhà hàng. Có khi Công tử Bạc 
Liêu đi nhậu suốt một tháng trời không trả tiền và 


130 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


cũng chẳng ai đòi tiền Ba Huy bao giờ. Ba Huy là vị 
"khách sộp" nhất trong những "khách sộp". Mỗi lần 
Công tử Bạc Liêu ghé xe, chưa vào cửa là mấy em 
cave (gái nhảy) la ó lên một cách vui mừng : Ông già 
"bồ-rô" (Ba Huy ở gần trường Bồ Rô) đến rồi. 

Công tử Bạc Liêu vào ghế ngồi là mấy em cave 
bu quanh ông ta. Ba Huy liền ngoắc tài phán đến bảo : 

- Cậu xé cho mỗi em 20 cái tít-kê. 

Hai chục cái tít-kê là một khoản tiên khá lớn, 
của 20 lần nhảy với khách cộng lại. Trong số đó thế 
nào cũng có một em không được tài phán phát tiền 
theo hiệu lệnh của Công tử Bạc Liêu. Và chính cô này 
sẽ ngôi hầu rượu hoặc ra nhảy với Ba Huy, sau đó thì 
đi chơi với Công tử Bạc Liêu suốt đêm ấy. Về chuyện 
này, ít ai từ chối Công tử Bạc Liêu và các em cave 
xem được đi với Công tử Bạc Liêu là một ân huệ, bởi 
Ba Huy "bo" tiền ít khi nào đếm... 


131 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


CÔNG TỦ BẠC LIÊU 


ˆ ~ 2 
Sãy Hệ cq Sĩ rẻ 


Những người có chứng kiến bước đường ăn chơi 
của Công tử Bạc Liêu kể rằng ông ta hoang dâm vô 
độ. Sự giàu có, sự hào hoa, phong nhã... cộng lại biến 
Công tử Bạc Liêu thành một con người có ma lực. Thế 
nhưng, giai thoại kể rằng công tử Bạc Liêu ítra có một 
lần thất bại. 

Đó là vào khoảng đầu thập niên 60. Lúc này, 
Công tử Bạc Liêu đã hơn 60 tuổi, sức khỏe lẫn phong 
độ đã bắt đầu xuống dốc. Thế nhưng, thói ham chơi thì 
không vì thế mà thay đối. Một đêm, đến chơi tại một 
nhà hàng sang trọng có ca nhạc phục vụ thực khách, 
Công tử Bạc Liêu chợt sững sờ trước một nữ ca sĩ trẻ. 
Cặp chân dài, thân hình bốc lửa và đặc biệt là đôi mắt 


132 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


như hai chấm sao đã khiến cho Công tử Bạc Liêu ngây 
ngất. Và, Ba Huy càng ngây dại hơn trước giọng hát 
mượt mà, trong các ca khúc lãng mạn buồn thảm của 
thập niên 60. Đây là cảm giác đầu tiên có được trong 
một con người từng trải việc tình ái. Thế cho nên nó 
kích động Ba Huy đữ dội. Huy hỏi một gã hầu bàn : 

- Ai thế ? 

-T.T, một ca sĩ đang lên (người viết không tiện 
nêu đích danh vì hiện ca sĩ này còn sống, đang ở hải 
npoal). 

Huy dúi cho gã hầu bàn một nắm tiền và bảo 
bằng giọng bề trên : 

- Cậu nói với TT có Công tử Bạc Liêu mời một 
ly rượu làm quen. 

Sau đó, Ba Huy tự tin chờ đợi. Không tự tin làm 
sao được, cả đời ăn chơi có người đàn bà nào từ chối 
Công tử Bạc Liêu một lời mời đâu ? Thế rồi, một điều 
bất ngờ đã xảy ra. Hết bản nhạc, rồi hết đêm đó, T.T 
chỉ xuống bàn của thực khách vài lần, uống với gã 
Quận trưởng mập ú kia một ly rượu, uống với ngài Cố 
vấn Mỹ nọ nửa ly bia, uống với gã Đại úy Thủy quân 
lục chiến hào hoa, phong nhã bên này một ngụm... 


153 


‡ 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


nhưng nàng mảy may không ghé bàn Công tử Bạc 
Liêu lừng đanh một lần. 

Đêm sau, Công tử Bạc Liêu lại đến trong tâm 
trạng kích động dữ dội. Ba Huy cho gọi chủ nhà hàng 
đến và đưa ông ta một xấp tiền rất dày, rồi bảo : 

- Ông "bo" cho T.T và bảo nó đến bàn uống với 
tôi một ly. 

Đêm đó, T.T đến gật đầu chào, uống với Công tử 
Bạc Liêu một ly rồi lắng lặng ra đi, chỉ để lại cho Ba 
Huy một ánh mắt vô hồn. Sau đó, T.T đi sang các bàn 
khác tặng mọi ngươi một cái mỉm cười mê hồn. 

Cái mỉm cười ấy đã đưa Ba Huy vào mê lộ nên 
Ba Huy càng quyết tâm hơn, càng tức tối hơn. Và 
Công tử Bạc Liêu đã bình tĩnh tính kế. Ngày hôm sau, 
Ba Huy lại đến nhưng không phải là buổi tối mà vào 
giấc trưa nắng. Công tử Bạc Liêu ghé xe ngay nhà của 
người chủ nhà hàng rồi nói với ông ta : 

- Đêm nay, lôi muốn bao nguyên nhà hàng của 
ông một đêm. 

Chủ nhà hàng ra vẻ chiều chuộng khách : 

- Thưa ông, ông muốn mở đại tiệc nhằm mục 
đích gì ? Thí dụ như đám cưới hay liên hoan, sinh 


134 


CÔNG TỪ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


nhật... để tôi chuẩn bị cho chu đáo. 

Công tử Bạc Liêu phán một câu tỉnh queo: 

- Không. Tôi muốn một mình đến ăn và xem T.T 
hát. Lợi tức của nhà bàng một đêm bao nhiêu tôi sẽ trả 
đủ. Chỉ cần ông dọn một bàn thật sang với thức ăn 
ngon cho một thực khách, nhưng cái điều không thể 
thiếu là phải có T.T hát phục vụ. 

Thế nhưng, lão chủ nhà hàng còn e ngại : 

- Thưa, tôi vẫn biết tiếng tăm của ông là Công tử 
Bạc Liêu, có điều đoanh số của nhà hàng tôi mỗi đêm 
đến 100 ngàn đồng (vàng lúc ấy là 12.000 đồng một 
lượng). 

Công tử Bạc Liêu bảo : 

- Được Ì 

Rồi Công tử móc 100 ngàn đồng ra đập xuống 
bàn lão chủ quán. Cái "đập tay" ấy làm người ta nhớ 
đến cái "đập tay" xuống chiếu bạc quyết định một cây 
bài trị giá 30.000 đồng, làm sững sờ các con bạc Đại 
thế giới năm xưa. 

Đêm ấy, Công tử Bạc Liêu ngồi một mình lạc 
lõng giữa cái nhà hàng mênh mông để ngây ngất nghe 


một cô ca sĩ đang bắt đầu nổi tiếng và đẹp như tiên 


135 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật # giai thoại Phan Trung Nghĩa 
7 S1 BẠULIEU-5ựthậtểgiaihọại — — PhanTrung Nghĩa 


hát. Cũng chính cái đêm ấy đã làm chến động giới ăn 
chơi Sài Gòn, tạo ra một giai thoại nữa về Công tử Bạc 
Liêu quăng tiền ra cửa sổ. Các báo lá cải lúc bấy giờ 
đều viết bài tường thuật giật gân. Có báo lại vẽ biếm 
họa: Công tử Bạc Liêu tay chói cằm nhìn chăm chăm 
vào một nàng con gái sexy ngực và mông rất to. 

Chính cái đêm ấy đã tạo ấn tượng cho ca sĩ T.T 
thật sự. Thế cho nên, nàng đã đổi thái độ, đêm nào 
cũng ghé bàn Công tử Bạc Liêu một đến hai lần, uống 
với Ba Huy một ly, tặng ông ta một cái mỉm cười mê 
hồn. 

Còn Ba Huy thì suốt thời gian rât dài, không bữa 
nào nhà hàng vắng mặt ông ta. Mỗi lần Huy đến, từ ca 
ve đến ca sĩ đều bu quanh bàn ông ta. Để tự đo tán tỉnh 
T.T, Công tử Bạc Liêu đã móc tiền "bo" cho mấy em 
Xoèn xoet. 

Có báo viết rằng: "Năm Công tử Bạc Liêu gần 
70 tuổi, người ta vẫn thấy ông chở một cô ca sĩ nổi 
tiếng vào các phòng trà, cao lầu...". Hậu duệ dòng họ 
Trần Trinh khẳng định rằng, đó là cô ca sĩ nổi tiếng 
T.T. Có người thân cận còn kể: "Bằng tính khí chỉ tiền 
xoèn xoẹt, mặt nào đó, Công tử Bạc Liêu đã chinh 


136 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
TA h. SỰ DẠ ẨgIA Ho —— Phan Trung Nghĩa 


phịc được nàng ca sĩ nổi tiếng. Lâu lâu, nàng ban cho 
Ba Huy một buổi tối đi chơi. Có khi thì ra Biên Hòa 
hóng gió, khi lại vô cao lầu Chợ Lớn ăn tối. Thế 
nhưng, với con mắt từng trải, Công tử Bạc Liêu cũng 
nhận ra rằng, trong cái ánh mắt như hai chấm sao ấy 
không có tình yêu đích thực dành cho ông ta. Lầ một 
con người được tặng quá nhiều tình yêu, điều ấy càng 
cám dỗ, kích động Ba Huy yêu T.T một cách cuồng 
dại hơn. Chưa bao giờ Ba Huy thấy mình si tình như 
thế. Và vì lẽ đó Công tử Bạc Liêu càng đau khổ hơn. 
Lần đầu tiên, một con người vang danh trong chốn 
tình trường cảm thấy "lực bất tòng tâm". 

Hậu duệ Trần Trinh nói chính trong thời gian ấy, 
Ba Huy bồ bê nhà cửa, ít quan tâm đến gia đình. 


13? 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
——— ST CO AC —— —— hânTrung Nghĩa 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU 


về c hiểu 


Người ta nói, cuối đời của Công tử Bạc Liêu 
thiểu não lắm. Kinh tế thì suy sụp (bởi vì ăn chơi như 
Ba Huy thì có tiền chất bằng núi cũng phải hết). Còn 
tình cảm gia đình thì phai lạt và tình yêu thì ông ta 
đang khổ sở trước cái cảnh thân già mê đắm cô ca sĩ 
trẻ mà không được yêu. 

Đầu năm 1973, Công tử Bạc Liêu đổ bệnh. Gia 
đình đưa ông ta vào một bệnh viện dành riêng cho 
người Pháp để điều trị. Sau đó không lâu, Trần Trinh 
Huy qua đời, thọ 73 tuổi. Nghe nói Công tử Bạc Liêu 
chết vì một trong các loại bệnh của thận. Thật ông bà 
ta ngày xưa nói bao giờ cũng hữu lý: "Ham tửu thì hại 
tâm, hoang dâm thì bại thận". 


138 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 


Lúc Công tử Bạc Liêu chết, gia cảnh đã suy sụp, 
nhưng gia đình cũng có mướn xe song mã chở thi bài 
Trần Trinh Huy một vòng Sài Gòn để Công tử Bạc 
Liêu "ngắm" cái nơi vang.bóng một thời của ông ta, 
sau đó thì chuyển qua xe lớn chở về Bạc Liêu chôn 
trong khu mộ của "Trần gia chỉ mộ”. 

Công tử Bạc Liêu ra đời đến nay đã 100 năm. 
Ông ta từ giã cõi hồng trần đến nay cũng đã gần 30 
năm. Vậy mà cái tiếng Công tử Bạc Liêu vẫn nối như 
cồn cả trong Nam, ngoài Bắc. 

Thế nhưng đó không phải là một thứ tiếng thơm. 
Nó tổn tại để chỉ một cách sống không hợp thời với 
chúng ta. Có người nói, Công tử Bạc Liêu chỉ ăn chơi, 
không bóc lột, không thỏa hiệp với giặc để hại dân, 
hại nước nên không có tội. Tuy nhiên, người khác lại 
có lý luận xem ra cũng vô cùng phải lẽ : Công tứ Bạc 
Liêu không tham gia bóc lột, nhưng ông ta sống phè 
phổn, sung sướng từ tiền bóc lột thì cũng như người 
"sử dụng, tiêu thụ tài sản của người phạm tội mà có”. 
Nếu ngày nay, có ai hỏi một người nào đó quê Bạc 
Liêu muốn nổi tiếng như thế không, thì chắc chắn 
rằng. chẳng có ai ham cái danh hão đó...L 


139 


CÔNG TỬ BẠC LIÊU - Sự thật & giai thoại Phan Trung Nghĩa 
(  g1/ĐjV MU SựVHẬI&giailhạj Phan Trung Nghĩa 


MỘT SỐ SÁCH THAM KHẢO CHÍNH 


1. Lịch sử khẩn hoang miễn Nam của Sơn Nam 

2. Đất Gia Định xưa của Sơn Nam 

3. Văn mình miệt vườn của Sơn Nam 

4. "Đồng bằng sông Cửu Long - nét sinh hoạt xưa” của 
Sơn Nam 

3. “Tự vị tiếng nói miền Nam" của Vương Hồng Sếển... 
6. Gia Định thành thông chí - của Trịnh Hoài Đức 

7, Bạc Liêu xưa và nay của Huỳnh Minh 

8. Tây Nam bộ 30 năm kháng chiến của Ban chỉ đạo và 
Ban biên tập truyền thống Tây Nam bộ 

9. Một số bài báo, truyện trước đây. 


*[Lði LÁC BÍ có c22 21611 46124 xổ củ se S2 5 
* Sự ra đời của thành ngữ 

Công tử Bạc Liêu.........----------:---'- 7 
# Chân dung 

Công tử Bạc Liêu...........------------- 49 
* Công tử Bạc Liêu 

“Vinh quy bái tổ”...........- {nh nh 56 
* Công tử Bạc Liêu 

“trấn nhậm” điển Bầu Sàng..........--- - -- 62 
* Công tử Bạc Liêu 

học võ... Xiêm...........------ nh. 69 
* Công tử Bạc Liêu 

thăm ruộng bằng máy bay........ - --- -- - -- 73 
* Các bà vợ của 

Công tử Bạc Liêu.........-------------- 76 


* Nhân tình nhân ngãi của 
Công tử Bạc Liêu........------------- 80 


* Công tử Bạc Liêu 


ăn chơi ở Sài Gòn..................... 85 
* Hắc Công tử và Bạch Công tử 

với giai thoại đốt tiển.................. 9] 
* Trần gia hết thời .................... 09 
* Người rể đặc biệt 

Cả qT411/018 xe 6x vá va©6is0 19a sóa 102 
* Công tử Bạc Liêu 

THƯỢ: PHƠI E2 án ng bai 16A để g0 đa y4 106 
* Công tử Bạc Liêu 

CŨ B1U QẤT tay A0 tợ 2 x02 VdSEvvs kia 108 
* Công tử Bạc Liêu | 

Eập Việt Minh .:...:......:.....:.-. 115 
* Trần gia suy sụp ................... 119 
* Công tử Bạc Liêu 

lên Sài Gòn ở hẳn.................... 125 
* Công tử Bạc Liêu 

Snÿ THỂ GNIẾT HD vay 422022% 32534066 00805/0404 132 


* Công tử Bạc Liêu 
XS CHIẾU ¿2+ (50 ya264254 2100410444283 138 


* Chịu trách nhiệm tái bản 
PHAN HÙNG VIỆT 


* Biên tập : 
Nguyễn Minh Chánh, Trần Chí Thành 


* Sứa bản ím : 
Thanh Chí 


* Trình bày : 
Đỗ Điều, Việt Hải 


Ảnh : Trọng Hội 


+ 1n 3.500 cuốn, khổ 13 x 19cm 
tại Ciy Cổ phần ÐV - In Trần Ngọc Hy Cà Mau 
Giấy phép số 57/GPXB cấp ngày 20/12/2005 
của Sở Văn hóa - Thông tín tỉnh Bạc Liêu 


In xong và nộp lưu chiểu tháng Ø1 năm 2006 


¬¬ 


Trần Gia Chi mộ - nơi có mộ Công tử Bạc Liêu 


? 


